PT Từ Thám dịch 


Sông Thiền 


Đạo Lý Tỉnh Giác 
Trong Đời Sông Thường Ngày 


do 


BS Thynn Thynn 


Sae Taw Win II Dhamma Center 
Sebastopol, California 


Sống Thiền 


Cypyright © Từ Thám 2001 
ISBN Number: 0957986203 


All Rights Reserved 


Bản dịch Việt ngữ của Từ Thám, 2001 
Dịch giả giữ bản quyên 


In lần đầu: 1000 bản 
tại Sydney, Australia 


L,Dr Thynn Thymn, the author of Living Meditation : Living Insight grant 
permission to Mr. Huynh of Australia to translate and publish my book 
into Vietnamese language for free distribution. Any part or whole of the 
translated version may not be reproduced wi(hou( the expressed 
permission of the author and translator. 


Xin hiến dâng quyển sách nây cho các sư phụ và gia đình tôi 
(Bác sĩ San Lin với hai con là Win và Tet). 


Lời Nói Đầu 





Tôi rất cảm phục BS Thynn Thynn khi bà đã tận tình giải thích 
thấu đáo, trong quyên sách của bà, về cách sống tính giác trong 
đời sống thường ngày. Trước đây, điểm này chưa được nhấn 
mạnh đúng mức trong giáo lý Phật-đà tại các thiền viện và tu viện 
ở Tây phương. Trong thực tế, phần lớn các phương pháp tu hành 
ở Á châu đều theo khuôn mẫu chuyên biệt. Nhưng lối tu hành nầy 
không thích hợp cho Phật tử tại gia ở phương Tây. Những kinh 
nghiệm tuyệt vời khi sống ` tại thiền viện thường không đủ để 
chuyền hóa toàn diện cuộc sống. như chúng ta mong ước, và khi bị 
trả về với nếp sông thực tế xô bồ, chúng ta thường tự hỏi làm cách 
nào có thể đem Phật pháp vào sinh hoạt thường ngày của mình. 
Tôi rất vui mừng thấy quyên sách của BS Thynn Thynn đã đáp 
ứng được yêu câu nây. 


Tôi xin tán thưởng BŠ Thynn Thynn ở tính cách trong sáng và 
lòng can đảm của bà trong lối giảng dạy thắng tắt. 


Jack Kornfield 

Sprrit Rock Center 
Woodacre, California 
Tháng 7, năm 1992 


Vài Lời Giới Thiệu 





Cách đây nhiều năm, khi đến với nhóm học Phật của BS Thynn 
Thynn ở Bangkok, tôi còn là người sơ cơ mới đên với Phật giáo. 
BS Thynn Thynn đã mở cửa đón chào tôi với tia nhìn âm áp và 


giọng cười truyền cảm. Chúng tôi cùng với vài người bạn của bà 
bắt đâu hỏi vê Phật pháp. Bà đã mĩm cười trả lời, rât phóng 
khoáng, và thường dùng những mâu chuyện riêng lý thú. 


Năm tháng trôi qua, nhóm học Phật lớn dần. Bạn bè mời các bạn 
hiểu kỳ đến nghe. BS Thynn Thynn đáp ứng bằng cách tổ chức 
các buôi giảng dạy có hệ thống. Chúng tôi thường ngồi bên cạnh, 
nghe bà giảng thuyết, vẽ đồ hình và định nghĩa các từ Pa-li. Sau 
buổi cơm trưa vui nhộn, chúng tôi tụ họp lại để luận đàm sôi nổi. 
Vài người bạn muốn làm sáng tỏ một điểm nào đó. Các buổi bàn 
luận thường xoay quanh câu hỏi: Làm thế nào để áp dụng điều 
nầy vào cuộc sống của tôi? Làm thế nào tôi có thể tỉnh giác được 
giữa đám con nhỏ quấy phá? Làm thế nào tôi có thể áp dụng tâm 
bình thản với đám con cái nội loạn trong lứa tuổi thanh niên? Làm 
thế nào tôi có thê chia xẻ điều nầy VỚI người phối ngẫu luôn luôn 
khép kín? Làm sao tôi có thể lân mẫn hơn đối với một người bạn 
đang cần giúp đỡ? 


BS Thynn Thynn dùng giọng nói nhẹ nhàng của bà để diễn tả 
kinh nghiệm nội tâm. Thay vì đưa ra một giải pháp cho câu hỏi, 
bà đề nghị chúng tôi nhìn vào vẫn đề theo đường hướng Phật 
giáo. Người hỏi được yêu cầu trở về nhà, “đừng lại để nhìn" và 
“buông xả tất cả°. Đây là cách thực hành của chúng tôi: hãy về 
nhà và thử cách đó xem. 


Nhiều năm nữa trôi qua, chúng tôi trở thành một nhóm yêm trợ 
Phật pháp, nhưng là một nhóm khác biệt. Phật pháp đã thăng hoa 
đời sống và gắn bó chúng tôi thành một nhóm. Không phải lúc 
nào cũng dễ dàng đâu. Chúng tôi rất khác biệt với nhau, ít ra là 
lúc ban đầu. Chúng tôi là người đến từ nhiều xứ : Miến-điện, 
Thái-lan, Tích-lan, Mễ-tây-cơ, Thụy-sĩ, Nga và Mỹ. Chúng tôi là 
một hỗn hợp gồm nhiều thành phân tôn giáo: Phật giáo, Công 
giáo, Tin-lành, Do-thái giáo, Hồi giáo, và cả vô thần nữa. Và tánh 
tình của chúng tôi cũng rất khác biệt: có người sùng mộ, có người 
trí thức, có người nghệ sĩ, có người sống thực tế, có người sống 


nội tâm, vv... rên ý nghĩa nào đó, coi như chúng tôi nói nhiều 
loại ngôn ngữ khác nhau, bởi vì lý luận của người trí thức không 
thể lay chuyển được người mộ đạo, kinh nghiệm mạnh mẽ về nội 
tâm có khi làm sững sờ người sông dè dặt... Đôi khi có va chạm 
nảy lửa tại các. buổi họp mặt. BS Thymn Thynn an bài các tình 
huống tế nhị nây với tính hài hước có sẵn và tuệ giác thấu suốt 
của bà. Sự giao hảo giữa các thành phần khác nhau trong nhóm đã 
trở thành một phần trong cách tu tập của chúng tôi. 


BS Thynn Thynn tiễn thêm một bước bằng cách giảng dạy cách tu 
tập riêng. biệt cho từng người trong nhóm. Đối với người trí thức 
hay cải lẫy, bà đáp ứng từng vấn nạn một. Bà khuyên người nghệ 
sĩ nên trân quí cái đẹp của giây phút hiện tại. Nuôi dưỡng bắm 
tính của môi người, bà khuyến khích chúng tôi cởi mở và thăng 
hoa. Rất nhạy cảm với nhu câu của môi cá nhân, bà tìm cách hài 
hòa các tâm trạng cứng ngắc trong chúng tôi. Bà thúc đây kẻ lười 
biếng, làm sửng sốt kẻ kiêu mạn, và xoa dịu kẻ nóng nảy. Nhờ đó, 
bà cho chúng tôi thấy có nhiều con đường khác nhau để đi đến 
giác ngộ. 


Dần dần, chúng tôi êm ả thâm nhập vào Phật giáo. Chúng tôi tự 
thấy mình mĩm cười và cười nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn. 
Nếp sống chậm lại và chúng tôi có những lúc thoáng nhìn sự vật 
đúng như thực tế. 


Gần đây, BS Thynn Thynn đã đời sang Hoa- -kỳ; bà đã có những 
bạn mới tụ họp chung quanh, nóng lòng muôn học Phật pháp và 
cách áp dụng nó vào đời sông thường ngày. Nhóm yêm trợ Phật 
pháp ở Bangkok vẫn tiếp tục. Những người bạn trong nhóm cũ 
vân còn là bạn với nhau, vẫn tiếp tục tu tập mặc dù tháng năm và 
xa cách. Tuy rất khác nhau, chúng tôi vẫn duy trì được quyết tâm 
chung là sống theo Chánh pháp, và lòng kính ngưỡng người đàn 
bà đã chứng minh cho chúng tôi là điều đó có thể làm được. 


Pam Taylor 


Lời Mớ Đầu Cho Ấn Bản 2 





Mười năm trước đây, khi nhóm học Phật của chúng tôi bắt đầu 
gặp nhau ở Bangkok, tôi có cảm hứng muốn viết về nhiều câu hỏi 
được đặt ra. Những đề mục trong quyên sách này là rút từ những 
buổi luận đàm về các vấn đề đó. Trong khi viết sách, tôi đã đưa 
các đề mục viết xong cho các bạn học Phật để giúp họ có thể tiêu 
hóa được các quan điểm Phật giáo và khích lệ họ trên đường tìm 
chân lý. 


Tôi viết các đề mục nầy nhằm khuyến khích các hành giả học tập 
cách thiền định trong sinh hoạt thường ngày. Do đó, các đề mục 
được trình bày như là một quyền sách thực tập luyện tâm tại chỗ. 
Mặc dù tôi bàn về thiền định một cách tổng quát, trọng tâm của 
tôi là làm thế nào để Chánh pháp có thể đem chúng ta đến lối 
sông tức thời hoàn mỹ và đầy sáng tạo. 


Quyên sách này chánh yếu là dành cho những thiền giả sơ cơ. Tôi 
ít dùng lý thuyết và từ Pa-li. Tôi muốn nhắn mạnh tiến trình quán 
chiếu vào bản thể của tâm thức. Các đề mục của tôi nhằm mục 
đích giúp hành-giả tạo được cho mình một nền tảng vững chắc về 
tính giác như là một lỗi sống thực tế, chớ không phải là một lối tu 
tập xa rời nếp sống thường ngày. Đối với những hành giả đang 
chánh thức thực tập thiền định thì đường lối nầy có thể giúp họ 
đem sự thực tập tỉnh giác vào các kinh nghiệm thường ngày. Tiến 
trình thực tập tỉnh giác cũng như nhau, chỉ trừ một điểm quan 
trọng: thay vì ngồi yên nhắm mắt và quán tâm thì lối thực tập này 
được áp dụng trong khi chúng ta đang sinh hoạt thường ngày. 


Sau khi ấn bản 1 được phát hành vào năm 1992, tôi nhận được 
nhiều lời phê bình cho rằng lối giảng dạy của tôi giống như 
Krishnamurti và Thiền tông. Khi có người nói với bạn đạo của 
tôi, Sư Cô Phật giáo Nguyên thủy tên là Shinna Dhammadina, về 


điểm nây thì Sư Cô trả lời: ° Đó là bởi vì sư phụ của Thynn 
Thymn dạy giáo pháp rât giông như Krishnamurti và Thiên tông” 


Hai sư phụ của tôi là người Miến-điện, viện chủ Sayadaw U 
Eindasara ở Rangoon và viện chủ Sayadaw U Awthada ở 
Henzada. Hai ngài là sư Phật giáo Nguyên thủy, nhưng giảng dạy 
Phật pháp theo lối không chính thống và rất năng động. Hai ngài 
tách rời khỏi lề lối cỗ truyền là nhấn mạnh phương pháp ngôi 
thiền, thay vào đó hai ngài đặt trọng tâm vào cách “nhìn thắng vào 
bên trong và thực tập tỉnh giác trong mọi sinh hoạt thường ngày'. 


Đối với tôi phương pháp này rất hấp dẫn vì nó giản dị, thăng tắt 
và rất thực tế cho đời sống thường ngày. Trước khi gặp hai sư phụ 
vào năm ]973, tôi đã có dịp thực tập thiền định theo lối cổ truyền 
trong thời gian không lâu với có Hoà thượng Sayadaw U Zawana 
ở thiền viện Mahasi. Sau vài buổi thực tập với ngài, tôi bắt đầu 
thấy mình tự nhiên có nhận thức về cảm thọ của mình trong sinh 
hoạt thường ngày, và được an lạc hơn nhiều mà không cần phải 
chính thức ngồi thiền. Tôi khám phá ra là ngay khi tôi tập trung 
nhìn vào cảm xúc của mình thì chúng biến mắt đi rất nhanh. Thế 
rồi nhờ vài bạn đạo tốt bụng giới thiệu, tôi đã gặp được hai vị sư 
phụ cuả tôi. Các ngài dạy phương pháp tìm bình an trong tâm 
bằng cách “dừng lại và nhìn vào tâm, ở từng giây phút trong sinh 
hoạt thường ngày, như là một lối thực tập thiền định'. Tôi bị 
phương pháp nây thâu hút tức khắc, bởi vì tôi đã trải qua kinh 
nghiệm đúng y như lời dạy của hai ngài. 


Khi gặp hai sư phụ Sayadaw, tôi rất cảm kích về trí tuệ thâm sâu 
và phương pháp mới mẻ của hai ngài. Lối giảng dạy Phật giáo 
Nguyên thủy rất cải tiến của hai ngài rất hiếm thấy trong Phật 
giáo cô truyền Miến-điện. Nó có vẻ tương tợ như Krishnamurti 
khi nhằm phá vỡ mọi điều-kiện-hóa cứng ngắc để đạt tới tự do tối 
hậu cho tâm thức, nhưng điểm kỳ đặc của hai ngài là dạy cách tái 
hội-nhập tương-đối-tính với một quan điểm quán chiếu mới mẻ. 
Hai vị cũng đặc biệt tài tình trong lối đạy tu tập tại chỗ, giống như 


cách trực tiếp lấy- tâm- -truyền-tâm trong Thiền tông. Đây có lẽ là 
lý do vì sao một số người cho quyên sách của tôi là một tổng hợp 
của Phật giáo Nguyên thủy, Krishnamurti và Thiền tông. 


Hai vị sư phụ của tôi không phải là người có học thức Tây 
phương. Hai ngài chỉ biết về giáo lý Krishnamurti và Thiền tông 
qua sự giới thiệu của chúng tôi là học trò của hai ngài. Thật là kỳ 
thú khi ta thấy có sự gặp nhau giữa hai đường lối tìm chân lý có 
nhiều vẻ khác biệt như vậy, đúng là điều rất khó xảy ra. 


Nhiều người thường hỏi tôi về hai vị sư phụ của tôi là người như 
thế nào? Thật ra hai ngài rất khác tánh nhau. Ngài Sayadaw U 
Eindasa là một nhà huyền học thâm sâu kiêm nhà thơ, ngài là 
người im lặng hơn. Chúng tôi thường thích thú gọi ngài là “vị 
Phật tươi cười” Ngài ít khi xuất hiện hay giảng pháp cho công 
chúng, nhưng dành năng lực đặc biệt của ngài để dạy dỗ học trò. 
Còn ngài Sayadaw U Awthada thì sáng chói và nhạy bén, chúng 
tôi gọi ngài là 'vị Thiền sư Miến-điện' bởi vì ngài có khả năng 
giống như các Thiền sư là thắt gút tâm học viên và đây họ ra khỏi 
phạm trù trí thức. 


Hai sư phụ này giống KrishnamurtI ở điểm hai ngài sống cuộc đời 
bình dị, không cầu tìm tín đồ, không cầu thành lập tự viện hay 
giáo đoàn riêng, và xa lìa danh lợi. Hai ngài vẫn sông và giảng 
dạy trong khuôn khổ của giáo hội, nhưng vẫn giữ được đạo phong 
và sự cởi mở hiếm thấy trong Phật giáo Á đông. 


Tôi có diễm phúc được thân cận học hỏi với hai vị thầy đặc biệt 
nầy, và tôi nhớ lại thời gian qua tôi đã học tập nơi hai ngài, với sự 
thích thú và lòng biết ơn. Hai ngài nghĩ là tôi hơi tỉnh nghịch khi 
tôi tiếp tục đem nhiều người thuộc mọi thành phần trong xã hội 
đến với hai ngài để học bài học đầu tiên. Nhờ sự thân cận này, 
ngày nay tôi được may mắn chia xẻ kinh nghiệm bản thân với các 
thành viên trong các nhóm học Phật, và với nhiều người khác qua 
quyền sách này. Đối với hai vị sư phụ, tôi xin cúi đầu thành kính; 


10 


tôi cũng xin cung kính cúi đầu trước bậc đại đạo sư của tôi là ngài 
Shwe Baw Gyun Sayadaw bởi vì ngài đã yêm trợ quyên sách nây 
và công tác hoăng đạo của tôi ở Tây phương. 


Thynn Thynn 
Sebastopol, California, 1998 


Cảm Tạ 





Tôi rất cám ơn người bạn đạo thân nhất của tôi, Chị Pam Taylor, 
là người đầu tiên đề nghị xuất bản các bài viết của tôi, và cũng là 
người tình nguyện sắp xếp lại các bài viết không thứ tự và cô 
đọng thành một bản thảo. Nếu không có dũng chí và tài sắp xếp 
của Chị thì có lẽ bản thảo của tôi còn nằm yên trên kệ trong khu 
sàn nhà. Tôi cũng xin cảm ơn Chị Marcia Hamilton đã sửa chữa 
bản thảo đầu tiên, kế đó là Ashin U Tay Zaw Batha, hoàn chỉnh 
bài viết. Rồi kế đó là ông chồng tài danh của tôi, BS San Lin đã 
thành công trong việc thúc đây tôi hoàn tất bản thảo và đã hết sức 
giúp đỡ tôi chuẩn bị bản thảo cuối cùng. 


Không những là chồng tôi, mà còn các con tuyệt vời của tôi nữa, 
Win và Tet đã giúp tôi trong kinh nghiệm quán chiếu về bản thân, 
về nhân tính và đời sống gia đình. Nhiều bạn hỏi thiền đạo của tôi 
là gì, tôi luôn luôn trả lời: “Gia đình là thiền đạo của tôi” Chính là 
phân lớn xuyên qua gia đình mà tôi học tập được những gì tôi 
đang giảng dạy. Chính là gia đình đã thúc đầy tôi rèn luyện trí tuệ, 
thực tập và tái thực tập công phu giác quán của mình. Thật ra, gia 
đình chính là thử thách to lớn nhất và là bãi tập luyện của tôi. 


Tôi xin cám ơn những người bạn cũ trong nhóm học Phật ở 
Bangkok, với những kỷ niệm vui chung, những câu hỏi thật thà và 
thách thức của họ đã dẫn tới sự hoàn thành quyền sách này. 


Tôi rất cám ơn bà Dagmar Anabelle Zinser của Đức quốc đã rộng 
lượng ủng hộ tài chánh cho lần tái bản nầy. Tôi cũng cám ơn cô 
thư ký của tôi là Joan Gloff, đã thực hiện những sửa đổi cho bản 
1. 

Xin cám ơn các bạn John Hein và Charlotte Richardson đã cẩn 
thận đọc lại và sửa chữa, Nee Nee Myint đánh máy lại, và bạn 
David Babski đã định mẫu bản thảo. 


12 


Thynn Thynn 


Mục Lục 


Tử To Để 5E ĐầU ssclu544624620sáoeaseado 17 


SINH HO _T THIÊN 


Thiền Trong Sinh Hoạt........................-- 525: 2D 
Sống Với Giây Phút Hiện Tại.......................... -- 35 
Sống Với Nhiều Giây Phút Khác...................... 31 
Thiên Trong Hành Động.........................-- 2 5+: 36 
Buông Xả và Nhặt Lên.........................-. -- -- «+: 43 
Tầm BìnH Af:.::::2(22i226sxdyfoopasuslucdsiu 47 
Tân BaT Ai 164G doaO 51 
Quán Chiếu Về Tâm Bình An.......................--.-- 54 
nI2ÐTTT TT Oai 616g 2a gg8 e2 (52365 nh Vi cá he eo 59 
Tứ Diệu Đề Trong Đời Sống Thường Ngày........64 
Tính Hợp Nhất Của Bát Thánh Đạo................... 72 
Năng Động Tính Của Thiên........................---- 77 
lẤH TYINIOD TH. 515 c6 áo sIy nào Xà t0 05/VaÊt) 80 
PHẢN ÁNH VẺ THIÊN 

Tập Trung và Thiền Định............................------5- 85 
Tỉnh Giác và Nhận Thức...........................-- 2-5: 88 
Trong Giây Phút Hiện TTại.............................-- ----- 93 
Thiện J0 110H1©f2a1s227425254g8/3/a8 A8 0u0esa tr se 95 


E-IS-NG SÁNGT_O 


bối .Sông Sáng TTA6.2ss012sai14 e6 áuốs6 0a 103 
THươïig: và G6 6224/64 011440404156 96/2408 106 
Hạnh Phúc.................................. -- - ¿<5 2S << << <<: 110 

Tình Thương và Lòng Bi Mẫn.......................... 113 


14 


Tâm Bình Thản và Tâm Lãnh Đạm................... 119 


Lạc Thủ GIác QU8ï1..::‹::.2226i2 2222666200601 126 
Hình Thức Bến NhgöãI...xv⁄á1222dc 6e 130 
Nhận Thức Bình Thường..............................-- ---- 132 
Giải Thích Bát Thánh Đạo.............................. ..--- 137 
Từ Vifnie:Ticne E-lbae 2 20us6xsbcasisred 2s ai: 140 


Đạo Lý 
Sukkhavipassaka 


Trong đạo lý Sukkhavipassaka (Hành Giả Thuần Quán), các 
phương pháp tu Chỉ như Quán Hơi Thở thì không cân thiết lắm. 
Song song với việc giữ ba giới (sila), trí tuệ (panna) có thể phát 
triển. Khi hai yếu tô trí tuệ phát triển thì ba yếu tô thiên định 
(samadhi) cũng đồng thời phát triển. Đây gọi là Pancangika 


15 


Magga. Như vậy là Năm Đạo Phân cùng phát triển chung, cộng 
với ba giới hợp thành Bát Thánh Đạo. 


Từ tập đạo lý nây, tâm thức sẽ không còn bị nhiễm 6. Nhưng hành 


giả cân có một mức độ cao về trí thông mình, cố gắng và kiên 
nhân. 


Ledi Sayadaw 
(Magganga Dipam) 


Tự Do Đê Bắt Đâu 
Thế nào là được tự do? 


Theo ý nghĩa Phật giáo, “tự do' có nghĩa là không còn đau 
khổ, là đạt được sự tự tại của nội tâm trong đó đau khổ đã chấm 
dứt. Dĩ nhiên đây là một điều kiện tâm thức lý tưởng - nhưng làm 
sao chúng ta đạt được đây? Muốn đạt được tự do nội tâm, chúng 
ta phải tìm nó với một “tâm hồn tự do". Cũng như câu nói: “Muốn 
bắt được trộm, ta phải biết suy nghĩ như kẻ trộm'. Thứ tự do mà 
chúng ta đang tìm đây là một tình trạng tuyệt đối - đúng vậy - đó 
là thứ tự do vô biên, hoàn toàn giải thoát và vô giới hạn. Chúng ta 
bắt đầu cuộc tìm kiếm với một tâm thức hữu biên, bị trí thức cột 
trói và trong chính nó đã bị giới hạn rồi. Nếu chúng ta còn nhồi 
nhét thêm vào đó đủ thứ lý tưởng, quan niệm, giáo thuyết và phán 
đoán - thì tâm thức vốn đã nặng nề của chúng ta không bao giờ có 
đủ tự do để thể nghiệm trọn vẹn chân lý. Nó chỉ có thể đạt tới 
những sự thật hay kinh nghiệm trong giới hạn của giáo thuyết, 
niềm tin và quan niệm đó - những thứ này đều là sản phẩm của trí 
thức. Do đó tâm thức không bao giờ có thể phá vỡ được sự điều- 
kiện-hóa (khô cứng) của trí thức mà chúng ta đang cô gắng vượt 
thoát. Bởi vì chúng ta bám níu vào một hệ thống hay khuôn mẫu 
nào đó trên đường tìm chân lý, chúng ta chỉ có thê kinh nghiệm 
được những gì mà hệ thống hay khuôn mẫu đó cho phép. Nhưng 
chân lý là vô hạn, bất khả đắc và hoàn toàn tự tại. Chân lý không 
thuộc về bất cứ một tôn giáo, giáo phái hay hệ thống nào. Mọi tôn 
giáo, phương pháp và hệ thống do loài người đặt ra chỉ có mục 
đích hướng dẫn chúng ta trên con đường tìm chân lý. Nhưng 
chúng ta thường lầm lẫn con đường với chân lý. 


Nếu chúng ta muốn đạt được tâm thức tự do thì trước hết phải có 
một thái độ vô ngã, để tâm thức được tự do dò tìm, tra cứu, xem 
xét - và nhất là thể nghiệm chân lý. Nhưng đa số chúng ta bắt đầu 
với một nhu cầu cá nhân nhằm tìm kiếm tự do nội tâm. Với tâm 
trạng như vậy, thật là khó có được một thái độ vô ngã, nhưng đây 


17 


chính là mâu thuẫn của con đường tu tập nội tâm. Khi còn ngã 
chấp thì chúng ta có khuynh hướng phán đoán, khái niệm hóa vẫn 
đề. Phán đoán và phân biệt bắt nguồn từ nội tâm bị trí thức chi 
phối và điều kiện hóa. Ngay khi chúng ta bắt đầu phán đoán và 
phân biệt thì trí thức đã hoạt động và bịt mắt chúng ta TỒi. 


Ngày nào trí thức còn chỉ phối thì chúng ta còn bị nó che lấp khả 
năng thê nghiệm trọn vẹn chiều sâu và bản thể tuyệt diệu của tâm 
thức. Đó là lý do tại sao mọi giáo pháp và phương tiện - gọi là 
tâm pháp hay tâm đạo - đều cố gắng vượt thoát phạm trù trí thức 
để đi vào lãnh vực trực giác hay tâm linh, bởi vì chỉ có khía cạnh 
trực giác của tâm mới thể- nghiệm được trọn vẹn chân lý hay tự 
do. Nhiều hệ thống tôn giáo khác nhau đã phát triển các phương 
pháp và đường lối tu tập riêng biệt cho lịch sử, văn hóa và tình 
cảm của dân tộc họ. Chúng ta chỉ cần chọn con đường thích hợp 
cho mình. 


Dù bạn chọn con đường nào, điều nguy hiểm nhất vẫn là sự gom 
chứa các sở đắc dựa vào tình cảm. Đây là đạo sư “của tôi”, đức tin 
“của tôi”, tiến bộ “của tôi”, kinh nghiệm “của tôi”. Ở đây chúng ta 
lại phải đối diện với một mâu thuẫn. Sự hướng dẫn của sư phụ lúc 
nào cũng là cần thiết để giúp chúng ta tiến bộ vững chắc, nhưng 
đây có thể là một trở ngại nếu chúng ta thiếu cân thận. Người ta 
thường bám níu vào đạo sư hay thầy của mình. Thật ra đây là một 
trong những trở ngại khó vượt qua nhất trên con đường tìm tự do 
cho nội tâm. Xả bỏ mọi tín điều, giáo thuyết, đạo sư, lý tưởng, 
phán đoán của mình, vv... là công việc cực kỳ khó khăn bởi vì 
chúng nó quá thân yêu đối với chúng ta. Nhưng nêu đề chúng trở 
thành sở hữu của chúng ta, như là tài sản và quyền thế, thì chúng 
ta không còn tự do để tiếp tục tiễn bước xa hơn nữa. 


Vậy chúng ta phải làm sao đây? Chỉ có cách chúng ta phải nhìn 
mọi sự vật với tâm bình đăng (không khen chê, lầy bỏ), dù đó là 
đạo sư, giáo thuyết, lý tưởng, và ngay cả công phu tu tập và tiên 


bộ của mình nữa. Chỉ như thê chúng ta mới có thể nhìn sự vật một 
cách khách quan được. 


Tự do không phải chỉ là kết quả sau cùng. Nó không phải là cái gì 
chờ đợi chúng ta sau những cô gắng miệt mài. Tự do nây là tức 
khắc, ngay lúc này, ngay từ lúc ban đầu. Chúng ta có thể được tự 
do ngay trong tiến trình tìm kiếm, trong kinh nghiệm, ở từng bước 
một trên suốt con đường. 





Muôn được tự do ta chỉ cân hai điêu: tâm hôn 1m lặng và trái tim 
CỞI MỞ. 





19 


Sinh-Hoạt 
Thiên 


Trong khi tu Tì hiển Quán, hành giá không nhất thiết phải tu Chỉ 
để đạt tới tình trạng an định. Điêu tối cần là hành giả phải có trí 
tuệ ba-la-mát (panna paramita) tức là trí thông mình có săn. Nếu 
hành giả có trí tuệ ba-la-mật và ở tình trạng săn sàng, thì y có thể 
đắc ngộ ngay sau khi chỉ nghe một bài giảng. Do đó, với trí tuệ 
giải thoát, hành giả sống tại gia vẫn có thể đắc ngộ khi quán 
chiếu vô thường bên trong hay ngoài bản tâm, tại gia hay ngoài 
xã hội. 


Ledi Sayadaw 
(Vipassana DIpam) 


20 


Thiền Trong Sinh Hoạt 


A: Tôi có nhiều lo lắng và căng thẳng. Tôi thử tập thiên để thư 
giãn, nhưng không có hiệu quả... 


T: Trong thế giới vội vàng này, thiền được xem là phương trị liệu 
tức thời cho những căn bịnh của đời sống. Nhưng nếu xem thiền 
như là phương thuốc an thần thì ta đã đánh giá nó quá thấp. Đúng 
vậy, thiền định đem tới sự thư giãn, nhưng đó chỉ là một trong 
nhiều hiệu quả của nó. Thiền trong Phật giáo không phải là một 
trị liệu cấp thời hay chỉ là một phương cách thư giãn căng thăng. 


Trong Phật giáo, thiền là phương pháp rèn luyện tâm để đạt tới 
tuệ giác (panna) và cuôi cùng đên giải thoát và Niêt-bàn. 


D. Xin để Niễt-bàn qua một bên, tôi muốn tu thiên nhưng không 
có thì giờ. 


Khi nói về thiền, có lẽ bạn đang nghĩ về lối thiền thông dụng thời 
nay, tức là lối thiền ngồi (tọa thiền). Nhưng hình thức thiền ngồi 
nầy chỉ là phụ trợ cho chúng ta phát triển một thứ kỷ luật nội tâm 
gọi là Tỉnh Giác và Bình Đăng Tâm. Bạn đừng lầm lẫn hình thức 
với con đường nhé. 


Thông thường, người ta nói là bạn cần để riêng ra một ít thì giờ và 
một nơi nào đề tập thiền. Nhưng nếu thiền là nhằm mục đích giúp 
bạn đạt được tâm bình an trong đời sống, thì nó phải là hành vi 
sinh động và phải là một bộ phận của cuộc sống thường ngày. 
Thiền là ở đây và ngay lúc nầy, từng giây phút một, giữa các 
thăng trầm của đời sông, giữa đầu tranh, thất vọng, đau đớn, giữa 
thành công và căng thắng. Nếu bạn muốn thông hiểu và giải quyết 
những sự tức giận, ham muốn, bám níu và đủ loại cảm xúc hay 
xung đột khác bên trong, bạn có cần đi đâu khác để tìm giải pháp 
chăng? Nếu chính ngôi nhà của bạn đang bốc lửa, chắc là bạn 
không đi nơi nào khác đề dập tắt lửa, đúng không? 


21 


Nếu bạn thật sự muốn hiểu bản tâm, bạn phải ngắm nhìn nó trong 
lúc nó nổi giận, trong lúc nó ham muốn, trong lúc nó đang xung 
đột. Bạn phải chú ý nhìn vào tâm mình trong khi muôn ngàn tư 
tưởng và tình cảm nổi lên và rơi rụng. Ngay lúc bạn chú ý vào 
cảm xúc của mình, bạn sẽ thấy nó mắt năng lực và cuối cùng biến 
mất. Nhưng nếu bạn lơ là không chú ý thì nó sẽ tiếp tục và tiếp 
tục. Chỉ khi nào cơn giận đã chấm dứt thì lúc đó bạn mới biết 
rằng mình đã nổi nóng. Nhưng muộn rồi vì bạn đã vô ý phạm lỗi 
lầm, hay đã cảm thấy quá mệt nhọc vì cảm xúc. 


R: Làm sao đổi phó với những cảm xúc đó? Tôi biết là trong khi 
nổi giận thì tôi muốn la hét và ném đồ vật. Tôi phải kiểm soát 
chúng, hay là để chúng phát tiết? 


Khuynh hướng tự nhiên là kiểm soát cảm xúc. Nhưng nếu mình 
cô đẻ nén thì nó sẽ cô bung ra. Nó sẽ nô tung hay phát tiệt băng 
cách gây bịnh hay rôi loạn thân kinh. 


R: Như vậy tôi phải làm sao? Chả lẽ tôi đề cho chúng tự do bộc 
phát? 


Dĩ nhiên là không. Đó là điều chúng ta không muốn làm. Phát tiết 
cảm xúc một cách bắt chợt là một cực đoan khác. Điều quan trọng 
là không phải kiểm soát mà cũng không phải không kiểm soát. 
Trong cả hai trường hợp, anh đều có ý muôn kiểm soát nó, nên cả 
hai đều không tốt. Khi nào ý muốn kiểm soát nầy còn chi phối 
bên trong thì tâm anh không còn tự do đề ngăm nhìn cơn giận 
đúng như thực tế của nó. Do đó mâu thuẫn lại nối lên: anh càng 
có gắng đề khỏi nồi giận thì lại càng hoài công. 


Muôn hiểu bản tâm, anh phải ngăm nhìn và chú ý nó với một tâm 
thức tập trung, im lặng. Khi tâm anh ôn náo, luôn luôn đặt câu hỏi 


thì nó thiêu năng lực quan sát. Nó quá bận rộn đặt câu hỏi, trả lời, 
rôi lại đặt câu hỏi. 


22 


Anh hãy kinh nghiệm tự ngắm nhìn tâm mình trong im lặng. Sự 
im lặng nây là sự im lặng của một tâm thức vô phân biệt, không 
còn thích hay không thích, không còn bám níu. 


NGIEEE-DHEEECHHNDUNEG)DEEE-GEOEEEDDEEEEEDEDEEEGEEHEEEEEEEEEEEGHEEEEEEEEEGEEEEEEEEEGEEENECEEEEEEEEEEEEEEEEEEEGOEEEEEEEEEEGHEEEEEEEEEEGEEEEEEEEEEGEEEENEEEGEEEEENEEGEEEOEEGEEEEEEDEEEEEEEGEEGEEESEGEEGHEEENGEEEEEHG 
Bản chât của tư tưởng và tình cảm là tạm bợ và tự chúng không 
có đời sông riêng biệt. Nêu bạn bám níu chúng, thì bạn làm cho 
chúng ở lại lâu hơn. 





Chỉ khi nào tâm thức bạn không còn bám níu hay vất bỏ thì nó 
mới có thể nhìn cơn giận như là cơn giận, ham muốn như là ham 
muốn. Ngay khi bạn “thấy', thì tâm thức của bạn bị bận bịu vì 
“thấy', và chính trong giây phút đó cơn giận của bạn tự nhiên chết 
mắt. Sự thấy biết hay tuệ giác này, gọi là Panna, xảy tới như là 
một thứ nhận thức tức thời mà chúng ta không thể tu tập hay rèn 
luyện được. Nhận thức nầy đem tuệ giác mới mẻ vào đời sống, 
sự trong sáng và tức thời của hành động. 


Như vậy, bạn thấy là thiền định không nhất thiết phải xa rời đời 
sông với những thăng trầm. của nó. Nếu bạn muôn kinh nghiệm 
được bình an trong cuộc sống thường ngày, bạn cần phải ngắm 
nhìn, am hiểu và đối phó với tham sân si của bạn ngay khi chúng 
vừa nổi lên. Chỉ khi nào bạn không còn dính líu với cảm xúc thì 
lúc đó bản chất bình an của tâm thức mới hiện ra. Bản chất bình 
an nầy làm bạn có thể sống trọn vẹn từng giây phút của đời sống. 
Với sự thông hiểu và nhận thức mới tìm được, bạn sẽ có thể sống 
như một con người trọn vẹn và nhạy cảm hơn. Bạn sẽ nhìn đời 
với một quan điểm mới mẻ và tươi mát. Và kỳ diệu thay, những 
vấn đề trước kia không còn là vấn đề nữa. 


Sống Với Giây Phút Hiện Tại 


R: Bà nói rằng tôi có thể thiển định trong sinh hoạt thường ngày 
băng cách tụ tập chủ ý (safi) trong tâm. Nhưng tôi tháy điêu đó 
thật là khó khăn; tâm của tôi quả lơ đãng. 


T: Điều đó không có gì lạ. Anh thấy, muốn chú ý đến tâm mình 
trong khi anh sinh hoạt thường ngày, anh phải lật ngược tâm thức 
vào bên trong. Đúng thế, tâm của anh cần phải mạnh mẽ và tập 
trung thì mới có thê tỉnh giác về chính nó được. Do đó khi anh bị 
xúc động hay lơ đãng thì dĩ nhiên là rất khó chú ý đến tâm mình. 


R: Vậy tôi phải bắt đầu làm sao đây? 


Hãy tập có tỉnh giác về bất cứ hành động nào của anh ngay lúc 
nây: đi bộ, ngồi, tắm, hút bụi, ngắm hoa, vv...Anh có thê tập điều 
nầy bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Trong khi rèn luyện tâm tập 
trung, anh sẽ thấy là mình càng ngày càng bớt lơ đãng. Rồi về 
sau, khi anh tiếp tục rèn luyện, anh sẽ có thể tỉnh giác về tư tưởng 
và tình cảm của mình ngay khi chúng mới nỗi lên. 


Giả sử như anh đang lái xe. Anh phải chú ý về hành động lái xe, 
phải không? Tâm của anh phải ở tại chỗ và ngay giây phút đó, 
chú ý nhìn trên xa lộ, quan sát các tài xế khác. Anh không thể nào 
để mình quá lơ đãng bởi những tư tưởng khác. Lái xe cũng giống 
như tập tỉnh giác về hành động đang làm của mình. Nhưng 
thường là chúng ta không làm những hành động khác một cách 
tập trung như vậy. 


R: Tại sao không? 

Có lẽ vì những hành động khác ít nguy hiểm hơn lái xe. Nhưng 
anh có thể áp dụng cùng nguyên tắc đó cho những hành động 
khác. Giả sử như anh đang ăn. Nếu tâm anh lơ đãng, có thể là anh 


không có nhận thức mình đang nêm mùi vị của thức ăn, huống hồ 


24 


là có thể thưởng thức nó. Chỉ khi nào anh chú ý trên hành động ăn 
thì anh mới có thê thật sự thưởng thức được mùi vị của thức ăn. 


Trong những hoạt động tiêu cực cũng vậy. Giả sử như anh đang 
ngôi trên xe buýt. Anh chỉ cần để tâm tại chỗ, đừng để nó chạy 
lang thang. Hãy chú ý ở cảnh vật chung quanh. Hãy có nhận thức 
về những người khác ở trên xe, chiếc xe chạy nhanh hay chậm và 
chạy về đâu. Đây là cách rất tốt để bắt đầu tập thiền. Hãy giữ tâm 
tại chỗ thay vì đề nó chạy rong. 


P: Tôi đã có gắng tập tỉnh giác về giây phút hiện tại. Nhưng thật 
là khó quả, và tâm tôi bị rồi bởi. 


HỡI ôi, sống với giây phút hiện tại chỉ là một cách nói, không 
phải là một điều răn phải răm rắp tuân theo. Đây không phải là 
cuộc thi sát hạch. Anh phải hiểu điều này ngay lúc đâu, bằng 
không thì tâm anh bị rối như bòng bong vì quá cố gắng với mọi 
giây phút trong ngày. 


Nếu bạn quá đeo níu vào giây phút hiện tại thì bạn sẽ mất đi nghệ 
thuật sông thư thả. 


Anh cần hiểu rằng sống với giây phút hiện tại chỉ là một phương 
tiện để phá bỏ thói quen của tâm thức. Nó thường nhảy chuyền 
giữa các tư tưởng và cảm xúc về quá khứ, hiện tại và tương lai. 
Sống với giây phút hiện tại chỉ là một cách để tập cho tâm mình 
thôi nhảy chuyên. 





Sống tất cả với từng giây phút hiện tại không phải là điều quan 
trọng. Điêu quan trọng là học tập bỏ thói quen tâm thức luôn luôn 
nhảy chuyên, luyện cho tâm mình được tập trung và vững vàng 
hơn. 


25 


Khi đã phá bỏ được thói quen của tâm chạy rong, anh sẽ thấy 
mình được tự chủ hơn và có thê sống với giây phút hiện tại nhiều 
hơn. 


SD: Như vậy thì chúng ta được ích lợi gì? 


Đây là câu hỏi rất hợp tình. Dĩ nhiên là tâm anh sẽ được tập trung 
hơn, nhưng anh có thê được vậy mà không cần phải học tập nghệ 
thuật thiền định. Một số hoạt động như chơi gôn, đánh cờ, đọc 
sách, vv...có thể tăng cường tập trung. 


SD: Có gì khác biệt giữa các hoạt động đó và lôi thiên định quán 
tâm từng giây phút? 


Nếu anh nhìn vào tiến trình của những hoạt động đó, anh sẽ thấy 
có yêu tố ham muốn: ham muốn đạt tới sự toàn thiện, ham muốn 
thắng cuộc chơi, ham muốn được thoải mái, hay cái gì nữa. Dục 
vọng kích thích anh. Và khi hoạt động đó chấm dứt thì sự tập 
trung cũng không còn. Trong thiền định, sự tập trung cũng rất 
quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Nếu chúng ta chỉ tập trung 
thôi, thì không được ích lợi gì nhiều hơn. 


Muốn thiền định, điều tối cần là phải tỉnh giác nhưng không có 
lòng mong câu (dục vọng), không ghét bỏ, không có thích và 
không thích, không có mục tiêu. 


¬“— ———==ễ 
Nêu bạn có thê tỉnh giác mà không có phán đoán, không có thích 
hay không thích, thì đúng là bạn đang tu tập Tâm Im Lặng hay 
Tâm Xả (tức Bình Đăng Tâm), gọi là Upekha trong tiêng Pa-]I. 


Nguyên tắc này đúng cho cả hai lỗi thiền định: lối ngồi thiền 
chính thức và lối thiền định trong sinh hoạt (không chính thức), 
mà chúng ta đang bàn đây. Có hai yếu tô cần nhớ: sống với giây 
phút hiện tại và nhìn mọi sự vật mà không có “thích” và “không 
thích". 


26 





đới cồn! vật chung quanh, còn nhiều šfiifiêh khác chúng ta cân 
làm nữa. 


Đúng vậy, không dễ dàng đâu. Do đó tốt hơn là nên từ từ bắt đầu 
bằng cách chú tâm vào giây phút nào đó. Có thê là bạn không thể 
làm tốt được liền. Nhưng bạn sẽ thấy rằng tập sống với giây phút 
hiện tại giúp chúng ta đễ dàng đạt được “tâm im lặng”. Nếu bạn 
tập trung vào giây phút hiện tại, và sự tập trung của bạn tốt, thì sẽ 
không có vọng tưởng len lõi vào tâm trí. Trong khi bạn tu tập, 
ngoài chuyện tâm được tập trung hơn, bạn còn sẽ trở nên cảnh 
giác và nhạy cảm hơn đối với mọi chuyện chung quanh. Khi sự 
tính giác đã đủ mạnh, bạn có thê hướng sự chú ý vào bên trong 
tâm để ngắm nhìn cảm xúc và tư tưởng của bạn. 


SD: Như vậy, chỉ tỉnh giác thôi thì chưa đu? 


Đúng thế. Chỉ tỉnh giác thì chưa đủ đâu. Đó chỉ là phương tiện 
thôi. Điêm cân yêu là phải lông được tâm Bình Thản (upekha) 
hay tâm Xả vào trong sự tỉnh giác của bạn. 


SD: Phải chăng sự bình thản sẽ đưa tới Tâm lm Lặng? 


Đúng vậy, tâm của bạn chỉ đạt được sự im lặng khi nó có sự bình 
thản (upekha). Tâm bình thản Upekha không phải chỉ là sản phẩm 
của sự tu tập thiền định. Chính nó cũng là một công cụ cho sự 
thiền định. Khi bạn đã có thể rành rẽ quay vào bên trong tâm, 
nhìn tư tưởng và tình cảm của mình với sự bình thản, thì đường 
lỗi bình thản nây sẽ lan rộng đến các lãnh vực khác của đời sống. 
Bạn sẽ bắt đầu nghe, nhìn, cảm nhận và liên hệ với mọi sự vật 
bằng tâm bình thản. 


Chỉ tính giác và tập trung thôi thì chưa đủ cho sự thiền định. Tâm 
Bình Thản phải là yêu tô cô định. 


27 


SD: Phải chăng tâm bình thản có nghĩa là tách rời? 


Đôi khi Upekha được dịch là tách rời, nhưng dịch như vậy rất 
thiếu sót. Bạn phải hiểu là Upekha vượt thoát cả hai nghĩa Tách 
Rời và Bám Níu. Đôi khi vì muôn tách ly, bạn có thể trở nên lãnh 
đạm nếu bạn không cần thận. Sự lãnh đạm nầy có thể dẫn tới sự 
xa lánh và chối từ tế nhị. Upekha không những vượt thoát nghĩa 
“không bám níu', mà cả nghĩa “chối từ” nữa. 

Tâm của bạn rất tỉnh quái, nó có lắm trò mà bạn cần phải biết. 


Tình yêu của “Bình Thản Tâm” là vượt thoát cả Bám Nứu và lách 
Rồi, vượt thoát Thích và Không Thích, nghĩa là liên hệ với sự vật 
đúng như thực tê của chúng. 





Do đó điểm thiết yếu là bạn phải bắt đầu tu tập sự tỉnh giác trên 
căn bản của tâm bình thản, không nhị phân - đó là Trung Đạo. 
Nếu bạn có thể nhìn thế giới, nhìn chính mình và bản tâm với sự 
bình thản, thì bạn đang đi trên con đường thiền định đúng đắn. 


Sống Với Nhiều Giây Phút Khác 


P: Đôi khi chúng ta không đủ sức giữ tỉnh giác. về một công việc 
mà không bị phân tâm. Tôi chỉ thất vọng thôi nếu tôi cố gắng giữ 
tỉnh giác về một công việc trong khi đám con nhỏ đòi hỏi sự chú ý 
của tôi. Hình như tôi chỉ còn cách là chú tâm đến đám con nhỏ và 
làm công việc đó một cách máy móc. 


T: Tôi thích cách nói “làm một cách máy móc" của chị. Một lần 
nữa, tôi muốn nhấn mạnh: giữ tỉnh giác chỉ là một phương tiện để 
tu luyện tâm tập trung. Chị đừng đâu đá với chính mình. Chị cần 
chú ý vào đâu là tùy trường hợp. Nếu bọn trẻ cần chị, thì chị cứ 
chú tâm đến chúng chớ có sao đâu. 


Chỉ có một nguyên tặc nên theo là tránh tình trạng điêu-kiện- hóa 
cứng ngắc của tâm thức. 





Điều nầy có nghĩa là trong khi nấu rau, chị không nhất thiết phải 
hoàn toàn tỉnh giác về màu sắc và mùi thơm của rau mà bỏ quên 
những câu hỏi của đám nhỏ. Bởi vì nếu như thế thì chị đang bám 
níu vào công tác nấu rau. 





Đúng vậy, bởi vì chị đang bám níu. Một lần nữa, chị nên hiểu là 
mình phải có Tâm Bình Thản (upekha) trong mọi hành động. Nếu 
chị nhìn công tác nâu rau với Tâm Bình Thản thì chị đâu có vẫn 
đề gì khi xả bỏ sự tỉnh giác trên công việc nấu rau và quay sự chú 
tâm đến đứa nhỏ. Đôi khi, như chị vừa nói, mình có thể tự động 
nâu rau và đồng thời trả lời đứa nhỏ. Có những lúc khác, nếu đứa 
nhỏ rất cần đến chị, có lẽ chị sẽ thấy là tốt hơn mình nên bỏ đở 
việc nấu rau để có thể hoàn toàn chú tâm đến nó. Không có một 
nguyên tắc cứng ngắc nào cả. 





Nên nhớ là bạn có thể bám níu vào sự tỉnh giác về giây phút hiện 
tại của mình cũng như bạn đang bám níu vào những thứ khác. Đó 
là điêu phải tránh. 





Lỗi nây rât tê nhị và khó thây, nên bạn cân hiểu từ khi bắt đầu là 
nêu không khéo thì bạn có thê bị cột trói bởi sự tỉnh giác của 
chính mình! 


P: Nêu công việc quá bận rộn thì tôi đâu côn có thê chú tâm đến 
việc khác, và tháy răng tôi phải cháp nhận sông trong sự bản 
loạn đó. 


Vậy thì, buông xả sự tỉnh giác có thể là cần thiết. Nhưng chúng ta 
cũng phải bàn đến cách sống trong bắn loạn. Chúng ta đối phó 
làm sao với sự bắn loạn đó? 


P: Đôi khi tôi bị sự bắn loạn lôi kéo và hoàn toàn mắt tự chủ. 


Phải, nếu sự tỉnh giác không đủ mạnh thì chị có thê bị lôi kéo vào 
cơn bắn loạn. Sự tỉnh giác mà tôi nói đây là sự tỉnh giác về chính 
tâm thức của chị. Nếu chị không có tỉnh giác về tư tưởng và cảm 
xúc của mình thì chị đễ bị rơi vào phản ứng với tình thế, phản ứng 
với sự bắn loạn. Trước khi hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chị đã 
phóng bừa qua cơn bắn loạn, và do đó tạo thêm rối loạn. 


Nếu chị tỉnh giác về cảm xúc của mình khi chị nhìn tình thế bấn 
loạn thì chị có thê chọn hành động hợp tình hợp lý. 


Thay vì chỉ đê ý đên tình thê hôn loạn bên ngoài, bạn hãy dừng lại 
và nhìn vào bên trong tâm mình xem có gì trong đó. 





D: Nhưng điều nây không dễ làm đâu! 


Dĩ nhiên là không dễ dàng. Nhưng bạn phải bắt đầu từ một điểm 
nào đó chớ. Nêu bên trong tâm không được 1m lặng thì bạn sẽ 
phải lặn hụp mãi với tình thê hôn loạn bên ngoài. 


Tự nhìn thăng vào tâm mình là cách trở vê với nguôn tự lực đề 
đạt tới một tình trạng cân bằng và im lặng bên trong. Chính là nhờ 
tình trạng cân bằng này mà bạn có thê nhìn sự hỗn loạn bên ngoài 
một cách khách quan. 





Nếu được vậy thì bạn sẽ thấy hỗn loạn chỉ là hỗn loạn, chỉ là một 
tình thế xảy ra. Bạn sẽ thấy nguyên nhân năm sau sự hỗn loạn và 
bạn có thể hành động thích hợp. Nói văn tắt, khi bạn nhìn xuyên 
qua được trung tâm của sự hỗn loạn thì bạn cũng đồng thời giải 
quyết được vấn đề một cách tốt nhất. Đây gọi là Panna, hay là cái 
nhìn giác ngộ xuyên suốt. 


P: Bà muốn nói là chúng ta phải thụ động trong tình thế xung đột 
hồn loạn? 


Không phải đâu. Một lần nữa, không có nguyên tắc cứng ngắc 
nào vê chuyện đó. Có trường hợp cân mạnh tay giải quyết thăng 
vào trọng tâm của vấn đề. Nếu bạn hành động với nhận thức thì 
đó là hành động đúng đắn. Có trường hợp khác cần bạn giữ bình 
tĩnh và không gây thêm lộn xộn nữa. Nếu bạn dừng lại và nhìn, 
bạn sẽ biết cách phải làm thế nào trong mỗi trường hợp. Nếu bạn 
nhìn tình thế hỗn loạn và tâm mình với sự bình thản (upekha), bạn 
sẽ biết mình phải làm sao và không bị tình thế hỗn loạn làm khó 
bạn. 


P: Nếu chúng ta dừng lại để nhìn, làm sao chúng ta có thể phản 
ưng thích nghỉ đôi với người khác? Chúng ta sẽ không có thì giờ 


suy nghĩ mình phải làm sao. 


Đây là điểm khó giải thích nhất. Chúng ta luôn luôn có thói quen 
làm việc băng trí thức và hình như không thê nào ứng phó với 


3l 


tình thế mà không cần có khái niệm trước. Bạn thấy, ở đây chúng 
ta bàn về tuệ giác (panna). Đây lại là một sự mâu thuẫn: tuệ giác 
không thể có mặt trừ phi mọi sự khái-niệm-hóa đều chấm dứt. 
Trong tình thế hỗn loạn, tuệ giác chỉ hiện lên khi chúng ta thôi 
không còn khái-niệm-hóa tình thế hỗn loạn nữa. Trong thực tế, sự 
tỉnh giác về chính tâm thức của mình sẽ giúp chúng ta chấm dứt 
được sự khái-niệm-hóa mà tâm trí chúng ta thường phải đi qua. 
Khi sự tỉnh giác đã đủ mạnh và trong tâm có sự 1m lặng hoàn toàn 
thì tuệ giác sẽ tức thời hiện đến cho chúng ta biết cách tốt nhất để 
đối phó với tình thế trước mắt. 


D: Tôi còn một câu hỏi. Tôi fự thấy mình có thể dừng được cảm 
xúc ngay giữa một tình thế khó xử, nhưng sau đó tôi không biết 
mình phải làm gì nữa. Bởi vì tôi đang học Phật và tu tập theo 
Phát pháp, tôi cảm thấy mình cân phản ứng với lòng bi mẫn nhiêu 
hơn. Nhưng có thể là tôi không có lòng bị máân lúc đó. Bởi vì 
không biết phải làm gì nữa, tôi trở về với nê nếp cũ là bực tức hay 
hung tợn. 


Bạn thân mến của tôi, đây chỉ là một giai đoạn trong quá trình tiễn 
bộ của bạn. Bạn đã tiến tới mức đó. Bạn có thê tiễn xa hơn nữa. 
Bạn hãy nhìn vào tiến trình xảy ra trong tâm ngay khi bạn phản 
ứng. Khi bạn có thể dừng lại ngay trên đường đi, là bạn đã tiến bộ 
khá lắm tồi. 


Chỉ khi nào bạn bắt đầu lý luận trở lại là bạn bắt đầu gặp khó 
khăn. Nếu bạn có khái niệm là tu Phật thì phải từ bị, thì bạn đã 
dựng lên một hình ảnh của chính bạn. Khi nào tư tưởng đó còn 
vào tâm trí, là bạn chưa có tự do. Bởi vì lúc đó tâm trí bạn tràn 
đầy dục vọng muốn hoàn thành hình ảnh của bạn như là một 
người tu Phật. 


Khi tâm thức chưa được tự do, thì chưa có cơ hội cho lòng bi mân 
thật sự nôi lên. 





Điều này thật là đơn giản. Chỉ khi nào bạn vất bỏ được hết những 
thành kiến về chính mình thì lòng bi mẫn mới tức thời hiện đến. 
Khi tâm không còn thành kiến, bạn sẽ có thê hành động tức thời, 
đầy bi mẫn và sáng tạo. 


Thiền Trong Hành Động 


D: Bà nói là chúng ta có thể tập thiển trong cuộc sống thường 
ngày. Cách tốt nhát đê bắt đâu là thể nào? 


T: Nói một cách tổng quát thì tâm trí của bạn bị thế giới bên ngoài 
chỉ phối, và bạn phản ứng với nó một cách máy móc và theo thói 
quen. Khi bạn bị kẹt với ngoại cảnh, bạn bỏ quên hẵn tâm mình. 
Do đó điểm thiết yếu nhất bạn cần nhận ra là bạn phải quay sự 
chú ý bên ngoài vào bên trong, nhắm vào tâm mình. Nói cách 
khác, bạn phải tập chú ý đến tâm mình trong phạm vi sinh hoạt 
thường ngày - ngay khi bạn đang ăn, làm việc, giữ con, nấu ăn, 
hút bụi, vv...hay bất cứ làm việc gì. 


R: Có phải bà muốn nói tôi phải ghỉ nhận tất cả những gì xảy đến 
trong tâm tôi? Điễu đó thật vô cùng khó khăn. Giả sử như khi tôi 
đang lái xe, làm sao tôi có thể vừa quản tâm mà vẫn chủ ÿ tới 
diễn biến trên xa lộ? 


Câu hỏi nầy rất hợp tình. Chúng ta không thê lúc nào cũng quán 


tâm được. Bởi vì làm như thế khi lái xe là bạn tự trói tâm mình, 
và xe bạn sẽ chạy tuôt ra khỏi xa lộ. Thay vì làm thái quá như 


33 


vậy, bạn nên bắt đầu bằng cách tập trung vào một cảm xúc nào đó 
bên trong bạn. Hãy chọn loại cảm xúc nào làm bạn khó chịu nhiều 
nhất, hay loại cảm xúc nào nổi bật nhất. Thí dụ như nếu bạn là 
người nóng tánh, hãy bắt đầu quán sự tức giận của mình. Nếu bạn 
là người nhiều tự ái, hãy quán sự thay đối tâm trạng. Hãy chú ý 
đến loại cảm xúc nào dễ thấy nhất và quấy nhiễu bạn nhiều nhất. 
Đối với nhiều người, quán sự tức giận là điểm bắt đầu tốt vì nó dễ 
nhận ra và tan biến mau hơn các loại cảm xúc khác. Khi bạn bắt 
đầu quán sự tức giận của mình, bạn sẽ khám phá một điều lý thú. 
Bạn sẽ thấy rằng ngay khi bạn vừa biết mình đang tức giận thì 
cơn giận tự nó tan biến đi. Điểm quan trọng là bạn phải nhìn nó 
với tâm bình thản, không có “thích” hay “không thích”. Khi bạn 
càng có khả năng nhìn cơn tức giận của mình mà không phê phán 
thì nó càng dễ tan biến hơn. 


Có thê là lúc ban đầu bạn chỉ ghi nhận được cơn tức giận khi nó 
gần chấm dứt. Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là bạn 
quyết tâm chú ý vào sự tức giận của mình. Dần dần sự quán tâm 
sẽ trở nên tự nhiên hơn. Không bao lâu, bạn sẽ thấy rằng, đột 
nhiên giữa một cơn giận dữ, cơn giận của bạn bỗng nhiên biến đi 
mà không báo trước. Bạn sẽ thấy mình tỉnh giác và không bị cơn 
giận cột trói nữa. 


A: Điều nây thực sự có thể xảy ra hay sao? 


Dĩ nhiên. Bạn thấy, khi bạn cỗ gắng quay sự chú ý vào bên trong 
là bạn đã thay đổi tâm trạng của mình. Trước kia, bạn chỉ nhìn ra 
bên ngoài. Bây giờ bạn tự đổi mới và nhìn vào bên trong, một 
phần thời gian trong ngày. Sự quán tâm nây có thê trở thành một 
thói quen, một trạng thái mà tâm bạn luôn luôn tự động chú ý tới 
chính nó. Lúc ban đầu, có thể là không thường xuyên, nhưng bạn 
đừng chán nản. Trải qua thời gian, bạn sẽ ngạc nhiên thấy là mình 
ý thức về cơn nóng giận sớm hơn trước nhiều. 


34 


Khi nhận thức nầy trở nên mạnh mẽ hơn, nó sẽ lan qua lãnh vực 
của những cảm xúc khác. Có thể là bạn thấy mình đang ngắm 
nhìn sự ham muốn của mình. Trong sự ngắm nhìn này, sự ham 
muốn sẽ tan đi và bạn chỉ còn lại sự nhận thức. Hay bạn có thể 
quán sự buồn phiền, nó nổi lên và tan đi chậm hơn các loại cảm 
xúc khác. Khó quán nhất là sự trầm cảm (depression). Nhưng bạn 
vẫn có thê quán nó với sự tỉnh giác mạnh hơn. 


Khi bạn tiến bộ dần, bạn sẽ thấy nhận thức của mình ngày càng 
nhạy bén. Đồng thời, các cơn tức giận ngắn bớt và ít xảy ra hơn. 
Khi cường độ của các cơn giận giảm dân, bạn sẽ thấy là mình ít 
khi phải vật lộn với cảm xúc của mình hơn. Cuối cùng, bạn ngạc 
nhiên nhận ra là trước đây bạn chưa bao giờ có thể làm bạn với 
cảm xúc của mình một cách dễ dàng như vậy. 


R: Bà muốn nói gì đây? Tôi không thể tưởng tượng nổi là tôi có 
thê cảm thấy đê chịu với cơn giận dữ của mình. 


Bởi vì bạn không còn vật lộn với cảm xúc, bạn có thể tập nhìn 
chúng mà không phê phán, bám níu hay vất bỏ. Chúng không còn 
đe dọa bạn nữa. Bạn học tập cách nhìn cảm xúc của mình một 
cách tự nhiên, như là một chứng nhân. Ngay cả khi bạn đối diện 
với xung đột và lòng tràn đầy cảm xúc, bạn vẫn có thể bình thản 
nhìn chúng. Khi tâm bạn trở nên vững vàng hơn, bạn có thê đối 
phó với xung đột mà không mắt quân bình cảm xúc. 


D: Nếu sự tỉnh giác của tôi càng trở nên nhạy bén hơn, tâm tôi có 
thê nhận biết được cơn giận ngay khi nó vừa nồi lên hay không? 


Chắc chắn như vậy. Bạn thấy, khi sự tỉnh giác của bạn trở nên 
mạnh và cảnh-giác hơn, tâm của bạn sẽ nhận biết hoạt động của 
chính nó nhiều hơn. Khi sự tỉnh giác được trọn vẹn và sinh động, 
bạn sẽ nhận biết được cơn giận ngay khi nó vừa nổi lên, và ngay 
khi bạn vừa nhận diện được nó thì nó bắt đầu tan biến. 


35 


D: Tôi đã thử quản cơn nóng giận của mình và thấy nó giảm bớt 
trong giây lát, nhưng sau đó nó trở lại và trở lại nữa. Tại sao thể? 


Trong giai đoạn ban đầu, khi sự tỉnh giác còn yếu và chưa trọn 
vẹn, cơn giận có thể tạm biến trong giây lát khi bạn nhìn nó. 
Nhưng rồi, tâm bạn trở lại với thói quen nóng giận như cũ. Bởi vì 
nê nêp cũ còn mạnh và bạn chưa làm chủ được nghệ thuật sống 
tỉnh giác. Bạn có thói quen trí-thức-hóa nguyên nhân của cơn giận 
- ai lầm lỗi đây, tại sao xung đột leo thang, và vv... Thực ra, đây 
chính là tâm của bạn đang trở về với lối mòn phản ứng cũ. 


Chính bạn lập lại chu trình tạo ra cơn giận, suy nghĩ về cơn giận, 
và phản ứng theo nó. Ở đây bạn có một chu trình “nóng giận - trí 
thức hóa - phản ứng' rât tai hại. 


”—-.-.-..ờ..ẵẳặẳÏïẳiïẳẵẳỶẳớơợz:=ễ-yờzyzyỶễ-ờờờyờớễszyờ-ờnơờợờẵăơơợờïnẵơợơờtnxsaananaranaanaanờơơgơggơgnngnni 
Khi ta học cách chú ý đên cơn giận băng tâm 1m lặng là nhăm 
phá hủy chu trình nóng giận và trí thức hoá nóng giận. 





Chỉ có giải pháp hợp lý là thôi trí thức hóa sự xung đột, và chỉ im 
lặng nhìn tâm mình trong lúc lộn xộn đó. 


R: Bà muốn nói là tôi phải dừng sự suy nghĩ trong tình thế đó và 
không làm gì khác hơn là quán tâm? 


Thật đúng như vậy. 


SD: Giả sử như tôi thấy khó lòng chú tâm trên sự nóng giận. Tôi 
phải làm sao đây? 


Nếu như thế, bạn nên tập trung trên những cảm xúc nhẹ hơn như 
là ghét bỏ và ưa thích. Chuyện sẽ xảy ra giống như trước. Ngay 
khi bạn nhận biết sự ghét bỏ, bạn thấy cường độ của nó giảm đi; 
và khi sự tỉnh giác của bạn đủ mạnh, sự ghét bỏ hay ưa thích sẽ 
tan mất. Dần dân khi bạn tiễn bộ hơn và tăng cường sự tỉnh giác 


của mình, bạn sẽ thây mình có khả năng đương đâu với những 
loại cảm xúc mạnh hơn như là giận dữ, khao khát và ham muôn. 


SD: Còn việc giải quyết vấn đề thì sao? Làm sao tôi có thể giải 
quyết được những tình huông phức tạp trong đó sự nóng giận và 
phê phản ảnh hưởng đên sự tỉnh giác của tôi? 


Trong những tình huống phức tạp cũng vậy. Chúng ta cần hiểu rất 
rõ một điểm: phải tỉnh giác và đừng phê phán. Sự tỉnh giác chính 
nó sẽ tập cho chúng ta có được một tâm trí đơn giản và trong 
sạch, không có phê phán và phân biệt. Giữ tỉnh giác là một hành 
động siêu thoát - siêu thoát giận dữ, siêu thoát phê phán. Do đó 
nếu bạn làm chủ được nghệ thuật tỉnh giác, bạn sẽ không còn 
phản ứng với giận dữ hay phê phán, bởi vì sự chú ý chính nó là 
một hành động siêu thoát. 


M: Còn đối với những người khác thì sao? Làm sao tôi phản ứng 
đổi với những người khác? Tôi vân phải phản ứng đê ra khỏi một 
tình thê xung đội. 


Đó chính là điểm then chốt. Thường thì bạn chỉ phản ứng thay vì 
hành động. Bạn phản ứng theo đường lôi đã điêu-kiện-hóa của 
tâm bạn. Muôn dừng phản ứng, phải phá vỡ sự điêu kiện hóa đó. 


Hãy dừng lý luận. Hãy dừng sự suy nghĩ và tập cho tâm kinh 
nghiệm về chính nó băng cách tự nhìn nó. 





Khi tâm bạn không còn lặn hụp trong suy tưởng, nó nhìn thấy tình 
huống đúng như thực tế. Điều nầy là tối cần. Sự nhìn thấy, sự 
nhận biết là toàn bộ. 


Bạn phải bắt đầu với chính mình. Hãy quyết chí quán tâm, và rồi 


nhìn tiên trình của nó. Mặc dâu bạn bắt đâu với chính mình, sự tự 
nhìn của bạn trong thực tê bao gôm toàn bộ tình huông. Bạn 


37 


không còn nhìn mình trong cô lập nữa, mà sẽ nhìn mình trong 
toàn bộ nội dung của tình huông. 


Rôi sẽ không còn ngoại giới hay nội tâm nữa. Bạn là một phân 
của toàn bộ. “Bạn” bây giờ không còn quan trọng như “bạn' lúc 
trước nữa. 





Trước kia bạn nhìn tình huống và sự quan trọng của bản thân, bạn 
thấy cần phải bảo vệ lai lịch của mình và kiểm soát tình huống. 
Bây giờ, khi không còn ranh giới giữa bạn và người khác nữa, bạn 
và người khác quan trọng như nhau - thì bạn mới có thể thấy được 
rất rõ ràng toàn bộ tình huống, vấn đề nằm ở đâu, và thay vì phản 
ứng bạn chỉ hành động thôi. 


D: Xin cho chúng tôi một thí dụ trong đời sống thường ngày. 
Ở đây có bạn nào muốn cho một thí dụ không? 


P: Giả sử như đứa con nhỏ của tôi đang khóc vì tôi không cho nó 
vật nó muốn. Nếu tôi dừng lại để nhìn, tôi thấy sự bực dọc của 
mình. Tôi còn có thể nồi giận vì không thể nói lý lẽ với đứa nhỏ. 
Ngay lúc tôi nhìn thấy sự nóng gián, nó tan đi - và thay vì đáp 
ứng với con tôi bằng sự giận dữ, tôi có thể thông cảm nhưng 
Cương quyết đối với nó. Thật là lạ, bởi vì đột nhiên tôi biết cách 
đối phó với vấn đề. Tôi không can dự vào sự nóng nảy của nó, 
hay của chính tôi. Hình như đứa nhỏ cảm nhận được điểu nẩy và 
nó cũng trở nên bình tĩnh hơn. 


Phải, thật đúng như vậy. Ngay khi bạn nhìn thấy sự nóng giận, 
bạn siêu thoát cảm xúc bực tức của mình. Bạn không bị giao 
động. Bạn không còn tạo ra xung đột, và bởi vì bạn bình tĩnh hơn 
nên tự nhiên đứa nhỏ đáp ứng. 


Thường khi, hành động trong tỉnh giác của bạn rất trọn vẹn đến 
nỗi sự xung đột sẽ không tiêp diễn; bạn không tạo ra lý do đê tiêp 


38 


tục cuộc xung đột. Hành động trọn vẹn, vô vi nầy trong Phật giáo 
gọi là Chánh Nghiệp, hay là Samưna Kammamia trong tiếng Pa-li. 
Hành động đúng đắn này là cái mà tôi gọi là thiền định trong hành 
động. Nếu hành động được như thế là bạn đã sống đúng với Bát 
Thánh Đạo. 


Buông Xả và Nhặt Lên 
J: Tại sao 'buông xả' là hết sức quan trọng trong Phật giáo? 


T: Từ ngữ “buông xả" đã trở thành câu thiệu trong các nhóm học 
Phật. Thật đúng “buông xả' là tôi cân đê đi tới đắc ngộ và tự do 
nội tâm, nhưng bạn cân hiệu phải làm sao đê buông xả. 


J: Chúng ta phải buông xả những gì đây? 


Hãy buông xả sự bám níu của bạn. Hãy buông xả động lực ham 
muốn đằng sau bất cứ chuyện gì bạn đang làm. Có thể đó là sự ao 
ước được thành công, được hoàn thiện, được điều khiển người 
khác hay được vinh danh. Bạn làm gì, điều đó không quan trọng, 
mà quan trọng là sự ham muốn đằng sau hành động đó. Rất dễ 
lầm lẫn sự ham muốn với hành động. 


Buông xả ở đây là buông xả sự bám níu vào tham dục, chớ không 
phải buông xả hành động. 


Chúng ta đã nói nhiều về “dừng lại và nhìn vào cảm xúc” của 
mình. Bạn hãy thử dừng lại để nhìn vào hành động của mình, xem 
bạn có thể nhận diện được sự ham muốn đang thúc đây nó hay 
không. Khi bạn thấy được sự ham muốn, bạn cũng thấy được sự 
bám níu vào ham muốn đó. Và khi bạn nhận ra sự bám níu, bạn 
thấy nó tan biến đi và bạn tức thời buông xả. 


R: Nhưng trong đời sống có nhiều thứ mà tôi không muốn dứt bỏ 
hay buông xả. 


39 


Dĩ nhiên là vậy. Nhưng không phải chúng ta buông xả là đề 
buông xả mà thôi. Có câu chuyện ngụ ngôn về một thiền sinh đến 
tham vấn vị thiền sư. Thiền sinh hỏi: 'Bây giờ trong tâm con 
không còn gì cả, con phải làm gì nữa?”. “Hãy nhặt nó lên”, vị 
thiền sư đáp. Đây là một thí dụ rất hay về sự phủ định đi với 
chánh kiến, nó đối nghịch với sự hư vô hóa hoàn toàn. 


Nếu chúng ta bị cột trói bởi khái niệm “buông xả” thì chúng ta đâu 
có tự do. Khi không có tự do thì tuệ giác - Panna - không hiện 
đến. Nhưng nếu chúng ta thật sự thấy rõ sự bám níu vào ham 
muốn, và buông xả nó đi - thì hành động nầy là thanh tịnh, không 
có căng thắng hay bực dọc kèm theo. Khi hành động được thanh 
tịnh và giản dị, chúng ta có thể hoàn tất được nhiều chuyện hơn 
và ít bị căng thăng hơn. Tới điểm này, bạn đang “nhặt lên cũng 
như bạn đang “buông xả'. 


D: Tại sao 'buông xả" khó quá vậy? Tôi có thể quán những cảm 
xúc như nóng gián và thù hận, nhưng thật là khó thấy được sự 
ham muốn và bảm níu. 


Đó là bởi vì sự ham muốn và bám níu đi trước sự nóng giận và 
thù hận. Trong những cơn xúc động - bởi vì tâm hành của chúng 
ta biến đổi quá nhanh - chúng ta chỉ nhận diện được những cảm 
xúc thô kệch như nóng giận và thù hận. Sự ham muốn và bám níu 
thì tế nhị hơn nhiều, nên cần có định lực mạnh hơn mới có thể 
nhận ra chúng được. 


Bạn đã được điều kiện hóa từ lúc tắm bé để có thê liên hệ mọi 
việc với bản thân bạn. Khi bạn vừa biết nhận ra người khác và sự 
vật, thì người ta dạy bạn cách liên hệ những thứ đó với cái “tôi” và 
“của tôi' - mẹ tôi, cha tôi, đồ chơi của tôi, vv...Khi lớn lên thì bạn 
được dạy cách liên hệ những ý tưởng và khái niệm với bản thân 
bạn. Bạn phải học điều này để có thê hoạt động hữu hiệu trong xã 
hội. 


40 


Nhưng đồng thời, tiến trình nầy từ từ và trong vô thức tạo nên 
một khái niệm về cái tôi, và bạn bồi đắp cái ngã của mình. Sự 
tăng cường bản ngã nầy được thang giá trị của xã hội khuyến 
khích. Bạn học cách phấn đấu, thành tựu, gom chứa tri kiến, tài 
sản và quyền thế. Nói cách khác, bạn được huấn luyện để chiếm 
hữu và bám giữ. 


Đến khi khôn lớn thì cái khái niệm về bản ngã của bạn đã trở nên 
“hiện thực” đến nỗi thật là khó phân biệt được đâu là ảo tưởng và 
đâu là thực tế. Thật là khó nhận ra cái “tôi” và “của tôi” chỉ là tạm 
bợ, tương đối và luôn thay đổi. Những gì liên hệ với cái “tôi” và 
“của tôi” cũng thế. Bởi vì không hiểu được cái “tôi và “của tôi” 
chỉ là tạm bợ, bạn tranh đấu đề giữ cho chúng tồn tại mãi, bạn 
bám níu vào chúng. Sự ham muốn “ giữ cho mọi sự vật còn mãi” 
làm cho việc tu tập “buông xả" thật là khó khăn. 


M: Tôi thấy khó chấp nhận quan điển của Phật giáo về cái ngã 
chỉ là do tưởng. 


Bạn đã quá quen thuộc lề lối làm việc với cái “tôi” và “của tôi”, 
quá quen thuộc với ý tưởng cái “tôi” là hiện thực, nên tự nhiên là 
rất khó hiểu được đường lỗi suy tưởng của Phật giáo. Cái “tôi” và 
'của tôi”, bởi vì chỉ là ảo tưởng, chỉ có thể tồn tại qua sự bám níu 
vào ảo tưởng về sự hình thành của chúng. Chúng bám níu vào đủ 
thứ ý niệm sở hữu trong tâm - dầu đó là quyền thế, tài sản, địa vị 
hay bắt cứ gì - những thứ này chính chúng cũng là sản phẩm khái 
niệm của tâm thức và không có chút thực chất nào cả. Nói vắn tắt, 
chúng cũng là ảo tưởng. 


R: Nếu cái tôi” chỉ là do tưởng và không phải hiện thực, làm sao 
tôi ` có thê hủy bỏ cái Tôi được? 


Làm sao bạn có thê hủy bỏ được một cái không bao giờ có thật? 


4I 


R: Tôi cảm thấy rằng nếu tôi buông xả cái tôi” và 'của tôi thì tôi 
mất hết lai lịch. Làm sao tôi có thể hiện hữu nếu tôi buông xả tắt 
cả? Tôi sẽ trở thành lạnh lùng và vô cảm chăng? Nghe thật đáng 
sợ, giống nhĩ là sống trong khoảng trồng không. 


Bạn nên hiểu cái bạn mắt đi chỉ là một ảo tưởng. Nó không bao 
giờ có thật. Bạn trút bỏ trong tâm cái ảo tưởng về bản ngã. Chỉ 
buông xả cái ảo tưởng thôi. 


Thực ra, bạn không mất mát gì cả. Bạn chỉ bỏ đi một bức màn che 
tưởng tượng ở trước mất bạn. Trong tiến trình nầy, bạn có được 
trí tuệ, hay Panna. Từ trí tuệ nầy sẽ phát xuất bốn vô lượng tâm là 
Từ Bi Hi Xả. Bốn đức tánh nây biểu hiện thành sự quan tâm, lòng 
nhân ái và sự nhạy cảm đối với người khác. Khi có trí tuệ thì bạn 
có thể trọn vẹn kinh nghiệm được sự đẹp đẽ và ấm áp trong sự 
quan hệ g1ữa người với người. 


Đó là lý do tại sao buông xả không phải là mất đi cái bản ngã 
tưởng tượng của bạn. Thực ra là bạn khám phá được một kho tàng 


vĩ đại. 
Tâm Bình An 


Nêu bạn chỉ dừng sự suy nghĩ trong phút chốc và ngôi lại để 
hồi quang phản chiêu trên tâm mình, bạn sẽ ngạc nhiên thấy rằng 
bạn đang được bình an. Dù bạn đồng ý ý với tôi điểm này, bạn vẫn 
có thê biện minh rằng sự bình an nây chỉ là tạm thời. Cứ cho là 
như vậy đi. Nhưng chúng ta hãy nhìn vào tâm trạng an tĩnh nây, 
dù nó có tạm bợ hay không, bởi vì nó đã đến với chúng ta mà 
chúng ta không cần có gắng chút nào đề được an tâm. 


Bạn đã sanh ra với bản chất bình an nầy của tâm thức; bằng 
không thì bạn chăng được như thế này, phải không? Bạn không 
cân chạy quanh quân học thiền để đạt được sự bình an nầy, cũng 
không cân học hỏi nơi ai hay ở quyên sách nào để làm cho sự 
bình an này có thể có mặt bên trong bạn. Nói cách khác, cái “tôi” 


42 


của bạn không có liên hệ gì với nó. Bình an là bản chất tự nhiên 
của tâm thức trong mỗi người chúng ta. Bình an đã có mặt ở đó 
kế từ ngày chúng ta sanh ra và nó sẽ tiếp tục ở đó cho tới ngày 
chúng ta chết đi. Đó là món quà vĩ đại cho chúng ta; như vậy tại 
sao chúng ta lại nghĩ rằng mình không được bình an trong tâm? 


Chúng ta kinh nghiệm sự bình an cũng giống như khi chúng ta 
nhìn vào bàn tay mình. Thường thì chúng ta chỉ thấy mây ngón 
tay chớ không thấy khoảng trống giữa các ngón. Cũng tương tợ 
như vậy, khi nhìn vào tâm mình chúng ta chỉ nhận biết các tâm 
trạng hoạt động, như là các tư tưởng và một-ngàn-lẻ-một cảm xúc 
đi chung với chúng. Nhưng chúng ta có khuynh hướng bỏ quên 
các khoảng thời gian bình an ở giữa các tư tưởng và cảm xúc đó. 
Nếu con người phải khổ sở hay buồn bực từng phút một trong 
suốt 24 giờ mỗi ngày, thì cái gì sẽ xảy tới cho chúng ta? Tôi đoán 
là chúng ta tất cả sẽ phải vào nhà thương điên! 


Thế thì tại sao chúng ta nghĩ rằng mình không bao giờ được bình 
an trong tâm? 


Đó là bởi vì chúng ta không bao giờ tự cho phép mình được bình 
an. Chúng ta quá say mê đâu đá với chính mình và cảm xúc của 
mình đến nỗi sự đấu tranh nầy trở thành bản chất thứ hai của 
chúng ta. Thế rồi chúng ta lại than phiền rằng tâm mình không 
được bình an! 


Tại sao chúng ta không gạt qua một bên tất cả những ý tưởng 
phức tạp nây trong phút chốc đề có thê ngăm nhìn bản chất bình 
an này của chúng ta - bởi vì chúng ta rất may mắn có sẵn nó - 
thay vì lăng xăng đi tìm nó ở nơi nào khác? Làm sao chúng ta có 
thê tìm được nó ở chỗ nào khác trong khi nó đang ở ngay bên 
trong chúng ta? Đó có lẽ là lý do tại sao chúng ta thường tìm mãi 
mà không gặp. 


43 


Chúng ta không cần làm gì cả để có được tâm bình an này, phải 
không? Tâm thức của chúng ta tự nó là bình an. 


Nhưng chúng ta đã làm điêu gì đó cho bản tâm khiên cho chúng 
ta phải nóng giận hay buôn phiên. 





Bạn hãy tưởng tượng mình đang thưởng thức một giây phút yên 
tịnh. Đột nhiên có cái gì phá rôi sự yên tịnh của bạn. Bạn tức thời 
trở nên bực tức vì sự quấy rối đó. Tại sao thế? Bởi vì bạn ghét sự 
gián đoạn. Tâm bạn hoạt động, nó ghét. Nó dựng lên tư tưởng 
ghét, theo sau là sự bực tức và một chuỗi dài các phản ứng khác. 


Tư tưởng diễn ra cực nhanh, cho nên bạn không nhận ra giây phút 
mà tâm bạn dựng lên tư tưởng ghét. Thường thì chúng ta cho tình 
huống bên ngoài là nguyên nhân gây ra sự bực tức của chúng ta. 
Nhưng ngay cả trong những kinh nghiệm khổ đau và dai dẳng 
nhất của đời sống, chúng ta vẫn có thê tìm thấy những giây phút 
mà chúng ta lơ đãng đối với hoàn cảnh đau khổ và tâm chúng ta 
tương đối thoát khỏi tình trạng cảm xúc đau khổ đó. Nhưng khi 
chúng ta đề tâm trở lại biến có thì những cảm xúc khó chịu đó lại 
nỗi lên ngay. Khi những cảm xúc này biến mắt, cái gì xảy ra cho 
chúng? Chúng ta thường mặc nhiên chấp nhận là chúng nó tan 
biến hay đi ra ngoài tâm. Nhưng nếu chúng phát xuất từ trong tâm 
thì chúng cũng phải chấm dứt bên trong tâm. Nếu chúng phát xuất 
từ một tâm trạng bình an thì chúng cũng phải chấm đứt trong tâm 
trạng bình an đó. Điều này chỉ là hợp lý. 


Chúng ta hãy ngắm nhìn tâm trạng bình an nầy. Chúng ta nhận 
diện nó trước khi các cảm xúc nổi lên và sau lúc chúng biến mắt. 
Còn khoảng thời gian giữa thì sao? 


Phải chăng là sự bình an đã bị hủy diệt trong khi chúng ta nóng 
giận hay buồn phiền? Chúng ta thường có thói quen nghĩ là sự 
việc này hay biến cố kia đã hủy diệt sự an tâm của chúng ta, đến 


nỗi chúng ta đi đến giả định là sự an tâm là một tình trạng khả tạo 
và có thê đạt được hay hủy diệt đi theo ý muôn. 


Thật ra không phải vậy. Hoà bình và an tịnh là một phần trong 
cấu trúc của tâm thức. Nếu chúng bị hủy diệt khi cảm xúc nỗi lên 
thì có thê tâm thức chúng ta cũng bị hủy diệt theo. Bình an là bản 
chất bâm sinh và tự nhiên của tâm thức chúng ta, và nó không bao 
giờ có thê bị hủy diệt. 


Bình an ở với chúng ta từng giây phút của đời sống, nhưng chúng 
ta không nhận ra nó. Đó là bởi vì chúng ta ngu dốt về bình an - 
tâm chúng ta lúc nào cũng bận bịu vì ngoại cảnh cùng với những 
tư tưởng lăng xăng và cảm xúc để nhận biết về ngoại cảnh đó. 
Chúng ta mất liên lạc với nội tâm của chúng ta, với những gì tốt 
đẹp nhất. Chúng ta lăng xăng đi tìm giải pháp ở bên ngoài trong 
khi bình an lúc nào cũng ở trong đó, im lặng chờ đợi chúng ta trở 
về với nó. 


45 


Tâm Bắt An 


Nêu chúng ta đông ý là tâm có bản chất bình an bẩm sinh, bạn 
thử nghĩ xem cái gì đã gây bất an cho chúng ta? Xét trên quan 
điểm tâm bình an thì tư tưởng tự nó không tốt cũng không xâu. 
Chỉ khi nào khái niệm về “tôi và “của tôi” nổi lên thì tâm thức 
mới bị lôi kéo vào xung đột. Thích và không thích mau lẹ đi theo 
những khái niệm chấp ngã đó. Đây là khởi đầu của phiên toái. 


Một tư tưởng tự nó không có vấn đề. Giả sử như bạn làm mắt xâu 
chìa khóa. Nó xảy ra. Vấn đề bắt đầu khi bạn bắt đầu phê phán sự 
kiện bạn làm mất xâu chìa khóa. “Tôi không thích bị mất chìa 
khóa. Tôi thích hơn rất nhiều nếu tôi có chìa khóa và có thê tiếp 
tục công việc bận rộn”. Bạn còn có thê tiếp tục suy nghĩ: “Tại sao 
tôi lại vô ý quá như thế? Chắc là tại tụi nhỏ quá ôn náo” Rồi bạn 
đưa tư tưởng ra thành lời nói: “Coi tụi con làm mẹ điên đầu...Mẹ 
quá bận bịu đến nỗi bỏ quên đâu mất xâu chìa khóa rồi'. Bạn lại 
có thể đưa tư tưởng và cảm xúc thành hành động bằng cách đồ xô 
đi tìm xâu chìa khóa. 


Tất cả những sự phiền hà nây nổi lên từ phản ứng của bạn đối với 
xâu chìa khóa bỏ quên đâu đó. Chúng ta hãy quay lại điểm khởi 
đầu của sự bực bội. Khi bạn có tư tưởng “Tôi mất xâu chìa khóa", 
bạn đã không thể buông xả tư tưởng đó. Thay vào đó, bạn tức 
khắc nhảy vào “thích” hay “không thích”. Cảm xúc, xung đột và 
bực dọc đều phát xuất từ nhị nguyên “thích' và “không thích" này. 
Bạn đã tự để cho mình bị cuốn trôi đi bởi những phê phán, cảm 
xúc và bực bội. 


Nhưng chúng ta hãy ngắm nhìn những tư tưởng trong giây lát. 
Chúng nó nôi lên rôi tự chúng rơi rụng. Đó là, trừ phi chúng ta 
bám níu vào chúng. Nếu chúng ta để cho tư tưởng tiếp tục đi hết 
đời sống bình thường của chúng, chúng tự nhiên rơi rụng. Tư 
tưởng của chúng ta cũng phải chịu qui luật phố quát về vô thường 
(Amicca). 


46 


Những bạn chưa quen thuộc với Phật giáo cũng biết qui luật biến 
đổi này. Bạn chấp nhận nó trong nhiều khía cạnh của đời sống. 
Nhưng các bạn có thê áp dụng nó vào lãnh vực quan trọng nhất - 
tâm bạn - hay không? Bạn có thể ngắm nhìn tư tưởng và cảm xúc 
khi chúng vừa nôi lên trong tâm hay không? Bạn có thể để cho 
chúng tự nhiên tan biến đi, mà không dính níu vào chúng hay 
không? Hay là bạn say mê để cho cái “tôi bám níu vào tư tưởng 
hay cảm xúc của mình? 


Bản chất của tư tưởng là tạm bợ, trừ khi cái “tôi” can thiệp và 
không cho chúng ra đi. Bằng cách bám níu vào tư tưởng và cảm 
xúc, cái “tôi” tiếp tục kéo dài quá trình cảm xúc. Chính là cái “tôi” 
cố bám níu vào tư tưởng và cảm xúc và đề cho chúng gây bất an. 


Tâm bình an không có liên hệ gì đến cái “tôi”. Nó không phải là 
bình an “của tôi”. Khi nào bạn còn nghĩ là bạn sở hữu bình an, khi 


nào bạn còn nghĩ “Tôi thích sự bình an của tôi" thì bạn chưa thực 
sự kinh nghiệm được tâm bình an. 


Bạn của tôi, một nhà giáo dục tâm linh, nghĩ ra câu ngụ ngôn có 
thể giải thích được tiến trình nầy. Hãy lấy câu nói *I like peace' 

(Tôi thích bình an). Nếu bạn bỏ chữ “I' thì còn lại “like peace" 

(tương tợ như bình an thôi). Nhưng nếu bạn tiếp tục bỏ luôn chữ 
“like' (thích) thì tất cả chỉ còn lại 'peace' (đây là bình an thật sự). 
Bình an là điều có thể cảm thấy được chớ không thê sở hữu. 
Chúng ta chỉ có thể kinh nghiệm được bình an khi loại trừ được ý 
tưởng “thích' hay “không thích" về bình an. 


P: Tôi nghe như là mình có thể làm cái gì để thực hiện được tâm 
trạng bình an nây...chăng hạn nhự chúng ta cô ý loại bỏ khải 


niệm về tôi, thích `và không thích . 


Không phải đâu, đây chỉ là một câu ngụ ngôn. Tâm bình an được 
thực hiện không phải băng cách “làm” điêu gì, mà cũng không 


47 


phải là “không làm”. “Làm" hay “không làm" cũng chỉ là những ý 
niệm để bám níu, đúng không? Khi bạn buông xả được những ý 
tưởng về “làm cách nào? để được tâm bình an, mình nên làm gì 
hay không nên làm gì - thì tâm bạn được im lặng và bạn có thể 
thực sự kinh nghiệm được tâm bình an. Khi nào tâm bạn còn nhảy 
chuyền giữa “thích' và “không thích" thì nó quá bận bịu nên 
không thể kinh nghiệm được bình an. Khi tâm được yên lặng thì 
bạn sẽ thực hiện được bình an trong bản chất bẩm sinh của nó. 


48 


Quán Chiếu Về Tâm Bình An 


Nhiêu người hỏi tôi làm thế nào để tìm được bình an trong 
tâm. Khi bạn đã nhìn nhận răng 





Tâm bình an không phải là một tâm trạng có thể tạo ra được, 
nhưng là bản chât bâm sinh của tâm. 


thì bạn có thê bắt đầu ngay từ đó. Tuyệt đối không cần làm điều 
gì cả trừ việc quay tâm vào trong và nhận ra bình an ngay giây 
phút này. Khi bạn nhận ra bình an trong tâm là bạn đã có thê kinh 
nghiệm bình an rồi. 


Nếu thỉnh thoảng bạn nhận thấy có những giây phút bình an, thì 
bạn đã bắt đầu rồi đó. Bạn đừng bận tâm nếu những giây phút nầy 
rất ngắn ngủi. Bạn có thể dùng những phút bình an nây làm căn 
cứ đề thăm dò tâm mình. Đây có thê tiêu điểm từ đó bạn có thể 
khám phá tâm. Và đáng ngạc nhiên thay, bạn sẽ thấy đây cũng 
chính là ngôi nhà mà bạn tìm về. 


Có thể bạn thấy rằng không dễ gì trở lại với giây phút bình an. 
Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là bạn cân quyết chí 
chú ý đến tâm mình từ nay. Chúng ta bị xã hội nhồi nắn đến nỗi 
tâm chúng ta như bị rơi vào một thung lũng. Thật là khó trèo lên 
và rời khỏi thung lũng tâm, bởi vì ở đó bạn thấy dễ chịu và thoải 
mái. Quay sự chú ý ngoại cảnh vào bên trong thật là khó trừ khi 
chúng ta có quyết tâm. 


Trong những lần đầu tiên tìm giây phút bình an, chúng có thể 
hiếm hoi và ngắn ngủi, nhưng điều nây không hại gì. Có khi bạn 
còn có thê cảm thấy răng mình càng cô gắng bao nhiêu, thì càng 
khó thấy được bình an hay giây phút bình an bấy nhiêu. Nếu thế, 
bạn chỉ cần buông xả tất cả. Rất thường khi, nhận thức về giây 
phút bình an không thể đoán trước được, nó đến với bạn vào lúc 
bất ngờ nhất. 


49 


Bạn có thể hỏi tôi là có phương pháp đặc biệt nào đề thấy được 
những giây phút bình an hay không? Tôi phải trả lời là không có - 
ngoại trừ ý chí muốn quán tâm. Việc quán tâm không cân thời giờ 
hay nơi chốn đặc biệt nào cả. Bạn có thể quán tâm trong đời sông 
thường ngày khi bạn làm việc, vui chơi, hay làm một-ngàn-lẽ-một 
chuyện khác của đời sống. Không có chuyện gì khác cần làm, 
ngoài quán tâm. Chỉ có một điều đặc biệt bạn không nên làm là đề 
cho ý kiến, phê phán và phân biệt chất chứa chật nghẹt trong tâm. 
Tâm tự quán cân phải tròn đủ thì mới có thể chú ý hoàn toàn 
được. 


Khi bạn bắt đầu phân biệt, thì tâm bạn trở nên bận bịu vì nó phê 
phán. Tâm bạn không còn tự do nữa. Do đó bạn không thê thấy 
hay kinh nghiệm được bình an trong tâm. 


Giả sử như muốn thấy vật thê di động trong không gian như thế 
nào, bạn phải có thê thấy được trọn khoảng không gian và các vật 
thể trong đó. Không có không gian thì vật thể không di động 
được. Vật thể có thể bị tạo tác, nhưng không gian thì không thê bị 
tạo tác được. Vật thể có thể biến mất trong không gian, nhưng 
không gian vẫn còn đó. 


Căn cứ địa của bạn - tức là bản chất bình an của tâm - có thê ví 
như một khoảng không gian bên trong bạn. Tư tưởng và tình cảm 
thì cũng như những vật thể đi động trong khoảng không gian ý 
thức nầy. Nhờ “khoảng không gian nầy mà tư tưởng và cảm xúc 
có thể tự do nồi lên hay rơi rụng. Nếu nó đã chật cứng thì đâu còn 
chỗ cho cái gì khác, như trí tuệ và từ bi, nổi lên được. 


Nếu bạn có thê thấy. rõ được khoảng không gian này, bạn cũng sẽ 
thấy rõ hơn cái gì nỗi lên và rơi rụng trong đó. Lúc đầu, có thể là 
bạn chỉ thấy cái gì rơi rụng bởi vì nó hiển nhiên hơn. Nhưng rồi 
bạn sẽ thấy mình ít dính dáng với cảm xúc và gần với căn cứ địa 


50 


của mình hơn. Và khi càng ở gân căn cứ địa thì bạn càng cảm 
thây mình càng được bình an với bản thân và với thê giới. 


Có thê là bạn chưa được bình an trọn vẹn, nhưng ít ra bạn đã có 
được một khoảng trống để thở, và nghỉ ngơi. Đây là lúc bạn học 
cách làm bạn với bản tâm và cảm xúc của mình. Bạn sẽ thấy mình 
không còn vật lộn với chúng như trước. Điều tốt đẹp là bạn cảm 
thấy bên trong tâm rất thư thả. Sự thư thả này có thê bạn cho là 
không quan trọng, nhưng thật ra bước đầu tiên lúc nào cũng là 
quan trọng nhất. Khi bạn không tự trói chặc và làm tâm mình rối 
như bòng bong, thì bạn có thể tự nhìn mình một cách khách quan 
hơn. 


Đừng bận tâm nếu bạn chưa thấy được lúc tư tưởng và cảm xúc 
nỗi lên. Việc gì cũng cần có thời gian. Nhưng ngay cả lúc bạn 
thấy chúng rơi rụng, bạn sẽ để ý có sự thay đổi. Bạn có kinh 
nghiệm phần nào về bình an. Hãy tiếp tục kinh nghiệm sự bình an 
nây như là bạn thưởng thức một tách cà phê hay một ly kem ngon. 
Sau một thời gian, bạn sẽ thấy mình có thể kinh nghiệm cảm xúc 
mà không cần dính dáng với chúng. Bởi vì bạn ở gần căn cứ địa 
hơn, bạn sẽ nhận thấy rằng cảm xúc tự chúng là phủ du. 


Thí dụ như, bạn có thê ngạc nhiên vì thấy rằng cảm xúc không ở 
lại lâu nếu bạn không mời gọi hay bám níu chúng. Cảm xúc là 
một phần của những hiện tượng tự nhiên trong tâm bạn. Trong 
Phật giáo, mọi hiện tượng đều không bên, không có thật ngã, và là 
căn bản của đau khổ. 


Nếu có nhận thức về cảm xúc như thế thì giống như là bạn tìm 
được một người bạn mới. Khi bạn nhận ra là những cảm xúc tạm 
bợ nầy không có lực lượng riêng, chúng không còn đe dọa bạn 
được nữa. Điều nây làm bạn cảm thấy phấn chấn vì bạn không 
còn bị cảm xúc chế ngự nữa. 


51 


Khi bạn tìm hiểu thêm về chính mình bằng cách này, bạn sẽ càng 
ngày càng thấy rằng mình ở trong căn cứ địa bình an nhiều hơn. 
Bạn cũng nhận ra là sự bình an xưa nay vẫn có mặt trong tâm. Chỉ 
vì bạn quá bận bỊu tìm cách loại trừ sự bực bội nên bạn không có 
thì giờ và khả năng để khám phá sự bình an, trong khi nó vẫn 
muôn thuở có mặt để cho bạn tái khám phá. 


Đạo lý của tâm bình an rất đơn giản. Nhưng bạn làm cho nó phức 
tạp bằng cách nghĩ rằng phương pháp tìm nó phải là khó khăn. 
Bạn bị điều kiện hóa để đạt được điêu nây, thành tựu điều kia, 
vv...Tâm bạn lúc nào cũng động. Dĩ nhiên bạn phải làm ăn, nuôi 
gia đình, kết bạn, đưa con tới trường, vv..vì đó là đời sống. 
Nhưng nếu bạn cứ tiếp tục nếp sống vội vã như là cách để tìm 
bình an, bạn sẽ không tìm được bình an. 


Điều chúng ta cần quan tâm là nên sống chậm lại...đê cho bạn có 
thể tự hiểu mình và kinh nghiệm được những gì đã có sẵn trong 
tâm bạn. Khi bạn đã ở tại căn cứ địa bình an rồi, thì bạn có cần 
làm gì để được ở lại chăng? 


Bạn chỉ cân thức tỉnh và nhận ra là lúc nào mình cũng đang ở nhà. 





Chúng ta cần ý thức rằng lối thiền định này là cách điều nghiên và 
tìm hiểu chính mình, tính giác về tâm trạng hiện tại của mình và 
những tâm hành đang nỗi lên hay rơi rụng. Đây là cửa ngõ vào 
tâm. Chúng ta sẽ khám phá điều xấu cũng như điều tốt, nhưng 
cuỗi cùng sự điều nghiên sẽ có kết quả. Bởi vì bây giờ chúng ta 
tìm được cơ hội để khám phá những chiều sâu huy hoàng của nội 
tâm và thưởng thức được tinh hoa của những øì đẹp nhất trong đó. 


Tâm Im Lặng 


J: Tôi vân chưa hiệu làm sao có thê làm cho tâm mình m lặng 
được. 


T: Bạn cần nhận ra là mình không thê làm cho tâm im lặng được. 
Bạn càng cố ý muốn làm cho nó im lặng, bạn càng tự làm cho 
mình bị rối beng, và bạn càng thúc đây nó hoạt động nhiều hơn. 
Nếu bạn có chế ngự tâm, hành động nây chính nó là ồn náo. Bạn 
thấy, tâm đã không im lặng thì không thể nào đối phó với tâm 
loạn động được. Cái chu trình tai hại nầy tạo ra một tình trạng rối 
loạn liên tục. 


M: Bà nói tâm im lặng là nghĩa thể nào? Nếu trong tâm không có 
hoạt động thì phải chăng chúng ta bị tê liệt? Làm sao chúng ta có 
thể sinh hoạt được? 


Tâm 1m lặng không phải là tâm chết cứng. Tâm bạn bị chết cứng 
khi nó bị cùủn nhụt bởi sự ngu dốt về chính mình. Phật giáo gọl sự 
ngu dốt này là Vô Minh. Sự tự cao, nóng giận, ham muôn và lầm 
lẫn che mờ bản tâm. Tâm mình có thê rất hoạt động với ham 
muốn, thù hận và nóng giận - nhưng đối với thế ĐIỚI Và người 
khác, coi như nó đã chết. Bị che _phủ bởi sự lầm lẫn về chính nó, 
tâm đó không còn nhạy cảm về nhu cầu của người khác. Đây 
chính là sự tê liệt của tâm, làm cho nó không thể cởi mở với 
người khác. Tâm 1m lặng thật sự thì trái lại rất nhạy cảm với môi 
trường chung quanh. Bởi vì tâm im lặng thì không có phê phán, 
bám níu hay vất bỏ. Nó được giải thoát khỏi sự thù ghét, nóng 
giận, ganh ty, lầm lẫn và xung đột. 


J: Bà nói nghe tuyệt quả ! Nhưng làm sao chúng ta đạt được tâm 
im lặng đó? 


Tâm được 1m lặng khi nó siêu thoát được nhị nguyên của “thích” 
và “không thích'. Nói chung, chúng ta nhìn thê giới qua một 


33 


khung khái niệm dựa trên lối suy nghĩ nhị nguyên. Khi vừa nhận 
thức một sự vật, chúng ta phê phán nó liền. Thí dụ như chúng ta 
phê phán là nó tốt. Ngay khi ta vừa phê nó tốt, thì những cái gì 
trái lại tự nhiên trở thành xấu. Chúng ta chia thế giới khái niệm 
của chúng ta theo sự phân cực nây; chúng ta dựng lên thiện và ác, 
tốt và xấu, đúng và sai, theo tiêu chuẩn riêng của chúng ta. 


M: Nhưng chúng ta phải phân biệt thì mới có thể sinh hoạt trong 
đời sống thường ngày được. Tôi sẽ không ăn một quả táo thối. Nó 
sẽ làm tôi bị bịnh. Tôi phải phê phán rằng quả táo nây thôi, quả 
kia thì chín và ăn rất tối. 


Dĩ nhiên là bạn. cần phải phê phán để có thể sinh hoạt trong thế 
giới nầy. Bạn cần phải phân biệt một quả táo ngon lành và một 
quả táo thối. Đây là phê phán dựa trên lý luận chớ không phải 
cảm xúc. Nhưng thường thì chúng ta không dừng lại ở phê phán 
dựa trên lý luận. Chúng ta tiếp tục áp đặt thêm phê phán cảm xúc 
về “thích' hay “không thích' trên nhận thức về quả táo. Chúng ta 
không thích quả táo thối, phải không? Do đó, chúng ta bám níu 
vào sự không thích nó. 


Giả sử có người hiên cho bạn một quả táo thôi. Bạn sẽ cảm thây 
thê nào? 


M: Tôi sẽ cảm thấy phiển. 

Phải. Và nếu họ cho bạn một quả táo bự trông ngon lành? 

M: Tôi sẽ khoái lắm. 

Bạn thấy không, cảm xúc bạn nổi lên chung quanh cái “thích” và 
“không thích' đó? Khi bạn nhận ra cái gì hấp dẫn - một ý niệm, 
một người hay một vật nào đó - thì bạn liền muốn bám vào nó, 


chiếm hữu nó. Bạn bị kẹt ngay trong nhị nguyên của đẹp và xấu, 
thiện và ác, và nhiều thứ khác. 


34 


Bây giờ chúng ta hãy trở lại chuyện quả táo. Giả sử có aI giật đi 
quả táo ngon lành của bạn thì thê nào? 


MỊ: Tôi sẽ bực tức. 
Bạn thấy đó. Vấn đề là ở đâu? 


M: —, bà muốn nói quả táo không phải là vân để, mà chính 
chúng ta ? 


Đúng vậy. Quả táo chỉ là quả táo, tốt hay thối. Bạn có thể lấy nó 
hay bỏ nó. Bạn có thể có phán đoán luận lý về nó. Nhưng vấn đề 
là chúng ta lại phán đoán dựa trên cảm xúc. Đây là điều mà chúng 
ta cần hiểu rõ. 


Khi chúng ta phê phán dựa trên cảm xúc, chúng ta làm cho tâm bị 
eợn sóng. Những gợn sóng nầy tạo thành sóng lớn hơn và phút 
chốc bão tố có thể nồi lên, làm cho tâm bị xáo động. Tựu trung là 
chúng ta mất liên lạc với sự im lặng bên trong, tức tâm bình an. 
Chỉ khi nào chúng ta trừ được những gợn sóng này thì tâm chúng 
ta mới có thể ở trong trạng thái im lặng, bình thản của chính nó. 
Và khi tâm có thể nghỉ ngơi trong sự yên tĩnh, nó mới có thể nhìn 
sự vật đúng như thực tế. Tôi gọi tâm im lặng này là “tâm bình an”. 


Nếu chúng ta không để cho tâm được im lặng, chúng ta phê phán 
với cảm xúc thì chúng ta sẽ gặp rắc rối ngay. Đây là điểm cuộc 
chiến bắt đầu, bên trong và bên ngoài chúng ta. 





tốt đẹp hay đúng đắn, và vất bỏ cái gì trái lại. 
Phải, bạn đã hiểu rồi đó. 
J: Nhưng làm sao chúng ta đột phá được nhị nguyên nây? 


55 


Nên nhớ nhị nguyên là sự tạo tác của tâm khái niệm. Chúng ta 
thích bám níu vào những gì chúng ta đã tạo ra. Nhị nguyên do 
chúng ta tạo đã trở thành một vật sở hữu. “Tôi” muốn bám giữ ý 
tưởng “của tôi” về cái đúng, cái đẹp, cái tốt lành. Do đó tâm chúng 
ta bị cứng ngắc, và cuối cùng chúng ta nhìn thế giới qua những 
khe hở nhỏ hẹp. 


J: Làm sao chúng ta có thể tự giải thoát khỏi sự dính cứng nây? 


Bằng cách tỉnh giác. Khi bạn tỉnh giác là bạn đang phê phán ngay 
lúc đó, sự phê phán sẽ dừng lại. Khi không còn phê phán, thì 
“nhìn sự vật đúng như thực tế” sẽ tự nhiên tiếp theo. Cuối cùng 
bạn sẽ trở nên bình thản hơn, tâm bạn biết dừng lại để nhìn thay 
vì chạy vòng vòng. Khi tâm bị bận bịu vì phê phán, bám níu hay 
vất bỏ, nó không còn thì giờ cho chuyện gì khác. Chỉ khi nào bạn 
thôi phân biệt thì bạn có thể nhìn sự vật đúng như thực tẾ, không 
phải đúng như ý bạn muốn. Đây là cách duy nhất để siêu thoát nhị 
nguyên của “thích” và “không thích'. 


Khi chúng ta siêu thoát nhị nguyên, khi chúng ta đột phá được 
giới hạn của cái khung khái niệm, thế giới như nở rộng hơn. Nó 
không còn bị giới hạn bởi cái nhìn theo đường hầm của chúng ta 
nữa. Khi sự trói buộc được cởi bỏ thì những gì trước đây bị gò bó 
bên trong sẽ có dịp trỗi dậy. Tình thương (lòng Từ) - và kèm theo 
nó là lòng Bi, Hỉ và Xả - sẽ lại đến để đem lại sự cảm thông với 
người khác. 


Trước kia, năng lực chúng ta bị thất thoát vì xung đột, bực tức, 
nóng giận, chối bỏ, vv...Sư xung đột này rất là mệt nhọc. Nay vì 
xung đột không còn nên chúng ta có thể hướng mình về nếp sống 
hài hòa và sự quan hệ và đầy ý nghĩa với những người khác. Chỉ 
khi đó đời mới trở nên đáng sống, bởi vì chúng ta có thể kinh 
nghiệm trọn vẹn từng giây phút tươi đẹp trôi qua. Chúng ta cũng 
có thể nhìn sự quan hệ của mình với người khác trong một ánh 


56 


sáng hoàn toàn mới mẻ. Bây giờ chúng ta đích thực sông hài hoà 
với người khác. 


57 


Tứ Diệu Đề Trong Đời Sống 
Thường Ngày 


T: Tứ Diệu Đề (Bốn Chân Lý Cao Thượng) là cột trụ của Phật 
giáo. Hiểu chúng sẽ giúp cho đời sống thường ngày của chúng ta 
được tốt đẹp hơn. Chân lý thứ nhất là Dukka tức Khô. Chân lý thứ 
hai là Samudaya tức là Khát Vọng. Chân lý thứ ba là Nirodha tức 
là Sự Chấm Dứt Đau Khổ. Chân lý thứ tư là Magga tức Bát 
Thánh Đạo, con đường dẫn tới sự chấm dứt đau khổ. 


M: Khi tôi nghe Chân Lý Thứ Nhất nói đời là đau khổ, tôi nghĩ 
Phát giáo là một triết lý b¡ quan và tiêu cực. 


Phải, một số người hiểu lầm như thế. Nhưng là vì họ chưa hiểu 
giáo lý thấu đáo. Khi Dukkha được dịch là Đau Khổ, nó được 
hiểu là đau khổ thể chất có tính thô. Nhưng thực ra, Dukkha có 
thể được kinh nghiệm ở nhiều mức độ, nghĩa đúng của Dukkha 
bao gồm toàn bộ kinh nghiệm của con người từ sự bất mãn rất 
nhỏ nhiệm tới sự đau khổ thô kệch nhất. Dukkha là sự kiện không 
tránh được của Già, Bịnh và Chết. Nó tách rời khỏi những gì 
chúng ta thích, và bao gồm những gì chúng ta không thích. 


Ở mức độ thâm sâu nhất, Dukkha là không hiểu được tính giả tạm 
của mọi sự mọi vật. Mọi sự vật đều không có thực chất, không có 
gì là cụ thể, không có gì có thê năm bắt được. Sự ngu dốt về điều 
nầy, hay là sự đi ngược lại với tình trạng tự nhiên của vô thường, 
chính nó là đau khổ cả. 


Phật giáo chỉ có vẻ tiêu cực nếu chúng ta nhìn Chân Lý Thứ Nhất 
một cách riêng lẻ. Nhưng nếu bạn nhìn toàn bộ bốn chân lý, bạn 
sẽ thấy là chúng rất tích cực bởi vì ba chân lý kia chỉ rõ con 
đường thoát khỏi đau khổ. 


38 


M: Nhưng làm sao chúng ta có thể áp dụng Tứ Diệu Đề vào đời 
sông thường ngày? 


Điều đó không khó. Để bắt đầu, bạn phải nhìn Dukkha trong toàn 
bộ của nó trước khi có thể thấy được cách giải quyết vấn đề. Bạn 
không cần phải ngoặc ngoải trong đau khổ thể chất hay tâm thần 
mỚI CÓ thể hiểu được Dukka. Nó ở khắp nơi chung quanh bạn. 
Ngay lúc này, bạn cảm thấy thế nào về tiếng đập ầm ï ở bên cạnh? 


(Nhà bên cạnh đang sửa chữa nên gây tiếng động rất ôn) 


MỊ: Tôi cảm thấy. bức rức bởi vì tôi muốn có sự yên tịnh đề nghe 
và học những điểu bà đang nói. Trong thực tế, tôi đang cỗ găng 
loại trừ tiếng động ra khỏi ý thức tôi, nhưng không thể được. 


Bởi vì đó không phải là cách giải quyết vẫn đề. 


M: Tiếng động làm phiên tôi và tôi muốn chấm dứt nó. Tôi khao 
khát muôn cho mây người thợ dừng tay. 


Bởi vậy, bạn đã dựng lên một ham muốn là tiếng động phải chấm 
dứt. Sự ham muôn nây làm sao nôi lên? Nó nổi lên từ sự bất mãn 
của bạn với tình thế hiện tại. Nói cách khác, bạn muốn được yên 
tịnh ngay lúc nầy. Bởi vì không có được, nên bạn bực bội. Trong 
tâm bạn đã có sự ghét bỏ. 


Giả sử như bạn đang phải làm chuyện gì rất quan trọng đối với 
bạn. Sự ghét bỏ nầy có thê bừng lên thành nổi giận, thù ghét và cả 
bạo lực nữa. Sự ghét bỏ đã là một tình trạng căng thắng. Nóng 
giận, hận thù và bạo lực đem đến thêm căng thắng và đau khổ cho 
chính mình và người khác. Đây là những sự thực mà chúng ta 
phải đối diện trong từng giây phút của đời sống thường ngày. 
Nhưng chúng ta không nhận thức được sự ghét bỏ và sự đau khổ 
nó đem đến. Chúng ta cho 2„kkhz là do người nào hay việc nào 
khác gây nên. 


59 


Sự thiếu nhận thức nây gọi là Vô Minh hay Ngu Dốt, ngu dốt về 
Bốn Sự Thật Cao Thượng. Sự ngu dốt này được diễn tả là tình 
trạng thiếu tỉnh giác. Nếu bạn thức tỉnh về tâm trạng của mình 
ngay lúc này, bạn sẽ thấy điều gì đang xảy ra trong đó. 


Ngay lúc nầy, bạn hãy nhìn vào bản tâm để xem cái gì đang xảy 
ra ? 


M: Nhìn cái gì? 
Nhìn chuyện gì xảy đến cho sự bực bội của bạn. 
MỊ: Khi tôi ý thức về sự bực bội, hình như nó giảm bởi. 


Khi bạn ý thức về sự bực bội, sự ghét bỏ tan đi. Nó tan mất vào 
tâm. 


M: Phải, bớt chút ít. 
Nó còn đó chăng? 


M: Bà muốn nói sự bực bội? Nó vân còn đó nhưng bớt đi nhiễu 
(cười lớn). Tôi hiểu rồi. Vân đề không phải là đem sự bức rức ra 
khỏi tâm. Ván đề là chấp nhận sự kiện mình đang bức rức và bực 
bội. 


Bạn nói đúng. Vấn đề không phải là tiếng ồn, mà là phản ứng của 
bạn với nó. Bạn phải đôi phó với mình trước khi đôi phó với tiêng 
ôn. Bây giờ, bạn sẽ làm gì đây? 

M: Đó là câu hỏi kế tiếp của tôi. Chúng fa có một số hựa chọn. 
Chúng ta có thể rời xa tiếng ôn. Chúng ta có thể yêu cẩu máy 


người thợ ngưng đóng định. Chúng fa có thể ngôi lại đây và cố 
giữ ý thức của mình về tiếng ôn đề giảm bớt sự khó chịu. 


60 


Bạn phải rõ ràng. Đó là ý thức về tiếng ồn hay là ý thức về chính 
tâm trạng của bạn? 


MỊ: Y thức về tâm trạng của tôi đổi với tiêng Ôn. 


Đúng vậy. Trong đời sống có nhiều trường hợp mà bạn không thể 
loại trừ được những yếu tô bên ngoài. Chúng ta không thê loại trừ 
hay kiểm soát hầu hết ngoại duyên trong đời sống, nhưng chúng 
ta có thê làm một cái gì cho chính mình. Bạn bắt đầu với chính 
bạn. Bởi vì bạn được sinh ra với ý chí tự do, nên bạn có thê làm 
bất cứ điều gì với chính mình. 


M: Có phải bà đang nói là bởi vì tôi không thể chấm dứt tiếng Ôn, 
tôi phải lựa chọn chấp nhận nó? 

Bạn phải phân biệt giữa chấp nhận một cách mù quáng và chấp 
nhận một cách thông minh. Chấp nhận chỉ có thê được trọn vẹn 
nếu bạn không chứa chấp sự phê phán. 


Bây giờ hãy trở lại Tứ Diệu Đề. Sự bất mãn của bạn với tình trạng 
ồn là chân lý thứ nhất về Khổ - tức Dukkha. Sự ham muốn hay 
khao khát được yên tịnh là chân lý thứ hai - Sưmudaya - tức Tập, 
hay là nguyên nhân của Khổ. Bây giờ khi bạn nhìn vào bản tâm 
Và giải quyết sự bực bội, bạn thoát khỏi chu trình ham muốn- ghét 
bỏ- ham muốn. Phải không? Bây giờ bạn hãy nhìn vào trong tâm 
nữa xem. 


M: Sự bục bội đã biến mắt ! Thật lạ lùng là bà đã phải đem tiếng 
ôn trở lại trong ý thức của tôi. 


Hãy nhìn lại những gì chúng ta mới trải qua. Bạn đã thấy là mình 
có thể phá vỡ được chu trình đau khổ bằng cách chỉ nhìn vào 
trong tâm trạng của mình. Đây thực ra là sự tỉnh giác của tâm, là 
căn bản của sự tu tập “thiền quán tâm' (Szi-pathana) trong Phật 
giáo. 


6l 


Bây giờ, bạn thấy là tu tập tỉnh giác có thể đưa tới sự chấm dứt 
đau khô hay chưa? 


M: Thưa chưa đâu. Sự tỉnh giác có liên hệ thê nào với sự cháp 
nhận tiêng ôn? 


Sự chấp nhận tiếng ồn là kết quả của sự tỉnh giác. Sự tỉnh giác là 
hành động siêu thoát. Nó siêu thoát “thích” và “không thích” và 
làm thanh tịnh nhãn quan của chúng ta. Chúng ta nhìn sự vật “như 
chúng là". Khi chúng ta thấy hay nghe sự vật đúng như thực tế, sự 
chấp nhận tự nhiên đến. 


M: Ta có ý thức về tiếng ôn. Ta loại trừ sự bám níu vào yên tịnh 
và ta chấp nhận tiếng ôn. Ta chấp nhận tiếng ôn như là một phân 
của kinh nghiệm. 


Cả đến cái “ta' cũng không có đó. Chỉ là sự chấp nhận thôi. 
M:.., tôi hiểu rôi. 


Sự chấp nhận đến từ tự do của tâm trong lúc đó. Khi chu trình bị 
phá vỡ, bạn không còn cảm thấy bực bội nữa. Khi tâm thoát khỏi 
cảm xúc về tiếng ôn, nó có tình trạng bình thản và chấp nhận. 


M: Mình không mong đợi tiếng ôn chấm dứt và cũng không mong 
đợi nó trở nên ôn hơn. 


Đúng vậy. Bạn thoát khỏi sự khái niệm hóa về tiếng ôn. Bạn đi tới 
điểm bạn nghe nó như “nó là như vậy”. Với sự nghe tiếng ồn đúng 
như thực tế của nó, sự chấp nhận đã là một phần của tình huống. 
Bạn không thể gượng ép mình chấp nhận nó. Bởi thế tôi phải rất 
cần thận khi dùng từ. Khi bạn nói “Tôi chấp nhận' thường có 
nghĩa là... 


M: Tôi đang kiểm soát tình hình. 


62 


Phải, điều đó đúng và nó không thực sự giải quyết vấn đề. Sự 
châp nhận mà chúng ta đang nói đây là sự tự nhiên và tức thời 
hòa nhập và làm một thê với môi trường. 


M: A, tôi hiệu rồi. Không còn có sự ngăn cách giữa tiêng ôn và 
kinh nghiệm tiếng ôn của tôi. Do đó không có gì đề cháp nhận 
hay bực bội vì nó cả. 


Đúng. Bây giờ chúng ta hãy trở lại kinh nghiệm của bạn ngay 
giây phút nầy. Bạn còn khó chịu về tiếng ồn hay không? 


M: Không côn khó chịu nữa. Tôi hoàn toàn được tự do đối với 
tiếng ôn. Bà đã nói tỉnh giác là nên tảng của thiên định. Nó hoạt 
động ra sao? 


Phải. Sự tỉnh giác của bản tâm ở từng giây phút là một phần của 
cách tu tập “thiền quán tâm" (saiparfhana). Trong trường hợp đặc 
biệt nầy, sự tỉnh giác của chính bạn về sự bực bội là bạn quán 
chân lý thứ nhất - Khổ. Sự tỉnh giác về ham muốn được an tịnh và 
sự bám níu vào yên lặng, tức nguyên nhân của Khổ, là bạn quán 
chân lý thứ hai - Sanudhaya - hay là Tập. Giây phút bạn được tự 
do thoát khỏi sự bực bội về tiếng ồn là Mirodha (Diệt) tức chân lý 
thứ ba. Trong trường hợp này, sự dừng khổ là tạm thời nên được 
gọi là Tadanga Nữodha. 


M: Còn Chán Lý Thứ Tư (tức Đạo)? 


Khi bạn tu tập tỉnh giác, thực ra bạn đang thực hành Magga., hay 
Bát Thánh Đạo. Bạn đang chánh tinh tiến (gọi là Samma Vayama) 
để tu tập Tỉnh Giác (gọi là Samưna Saii ) về sự bực bội của bạn. 
Do đó tâm bạn được tập trung, tức Chánh Định (gọi là Samma 
Samadhi ). Khi bạn siêu việt sự không thích tiếng ồn và không 
còn khó chịu, ngay lúc đó bạn có thể nghe tiếng ồn như thực tế. 
Đây là Samma Ditthi hay là Chánh Kiến. Khi bạn không mong 


63 


đợi nó chấm dứt hay trở nên ồn hơn, đó là Chánh Tư Duy (samma 
sankappa). Bạn có thể nói lên tình hình với nhận thức đúng đắn, 
gọi là Chánh Ngữ (samưna vaca). Bây giờ bạn còn muốn rời xa 
tiếng ồn nữa hay không? 


M: Không còn nữa. Lúc ban đáu tôi muốn rời xa nó, và còn có thê 
đã nói hoặc hành động bậy bạ nếu tôi có cơ hội. 


Nhưng bạn đã không làm, đó là Samưnua Kammarra, tức Chánh 
Nghiệp. 


M: Bà muốn nói không làm gì trong trường hợp nây là hành động 
đúng? 


Đúng thế. Như vậy bạn đã thấy nêu tu tập tỉnh giác với tâm bình 
thản trong đời sông thường ngày, là bạn đang áp dụng Bốn Chân 
Lý Cao Thượng và phối hợp với Bát Thánh Đạo trong lối tu sinh 
hoạt thiền. 


64 


Tính Hợp Nhất Của Bát Thánh Đạo 


Trong Phật giáo, Bát Thánh Đạo là con đường dẫn tới sự 
giải thoát. Muốn hiểu Bát Thánh Đạo và áp dụng nó vào đời sống, 
chúng ta phải nhìn nó với sự hợp nhất của thân, khẩu và ý. Bát 
Thánh Đạo có thể được điều nghiên với rất nhiều chỉ tiết đến nỗi 
chúng ta có thể bị lạc lối. Để tránh điều này, chúng ta phải có một 
cái nhìn thực tế, chính xác và tổng quát về Bát Thánh Đạo. Chúng 
ta nhìn nó trên bình diện trí tuệ, giới hạnh và thiền định (tức Tuệ, 
Giới, Định), trong tiếng Pa-lI gọi là Panna, Sila và Samadlhi. 


TRÍ TU_ (Panna) 


1) Chánh Kiến (samma ditthi) 
2) Chánh Tư Duy (samưna sankappa) 


GIỚIH_NH (Sila) 


3) Chánh Ngữ (samma vaca) 
4) Chánh Nghiệp (samưna kammamta) 
5) Chánh Mạng (samma ajiva) 


THIÊN ĐịNH (Samadhi) 


6)_ Chánh Tinh Tiến (samma vayama) 
7) Chánh Niệm (samưna safi) 
8) Chánh Định (samưna samadhi) 


Ngay cả ba khía cạnh này của Bát Thánh Đạo, mặc dầu được 
nhận diện riêng đề dễ hiểu, cũng không phải là riêng biệt. Trong 
khi thực hành, nếu chúng ta hiểu rõ thì Giới Định Tuệ phải được 
đồng hóa trong từng giây phút, từng tư tưởng, ngôn ngữ và hành 
động. 


65 


Thí dụ như Giới, tức là kiểm soát Hạnh Kiểm. Làm sao chúng ta 
tránh khỏi ngôn ngữ xấu và hành động xấu? Trước nhất, thử hỏi 
thế nào là ngôn ngữ tốt và thế nào là ngôn ngữ xấu? Phải chăng là 
nó chỉ có tính cách tương, đối với thời gian, không gian và con 
người? Có cái gì là tuyệt đối đúng hay tuyệt đối sai chăng? Chúng 
ta có thê tiếp tục hỏi thêm nữa mà không đi tới một kết luận rõ rệt 
nào, mà chỉ làm cho chúng ta càng lạc xa vấn đề - đó là bản tâm 
của chúng ta. 


Mục đích chánh của Giới là để tránh làm tốn hại người khác bằng 
ngôn ngữ và hành động xâu - nhưng chúng ta phải giới hạn mình 
tới mức độ nào trong mọi lúc đây? 


Chúng ta phản ứng với môi trường theo thói quen nên nhiều khi 
chúng ta đã làm tổn hại đến người khác trước khi chúng ta nhận 
thức được điều gì đã xảy ra trong bản tâm. Đây là bởi vì chúng ta 
đã được điều kiện hóa đề lơ là với tâm thức của mình trong đời 
sống thường ngày. Chúng ta hầu như lúc nào cũng chú tâm hướng 
ra phía ngoài. Sự bận tâm nây đối với ngoại cảnh là điều chúng ta 
phải vượt thoát. 


Mặc dầu chúng ta đối phó với hành động của thân và khẩu, tất cả 
chúng đều phát xuất từ tâm. Hành động của tâm, khẩu và thân xảy 
ra liên tiếp nhau rất nhanh đến nỗi hình như là không có khoảng 
trống ở giữa. Khi tư tưởng vừa nỗi lên thì chúng ta thấy mình nói 
năng hay làm chuyện gì rồi. Chúng ta thấy mình không thể kiểm 
soát lời nói và hành động mình đủ nhanh để tránh làm tốn hại đến 
người khác. Nhưng sự tỉnh giác (sz//) của bản tâm sẽ làm cho nó 
cảnh giác về hành động và lời nói của chính nó. 


Làm sao chúng ta có thê quay ngược sự chú ý vào bản tâm? Đó là 
mục đích của Đức Phật khi ngài vạch ra con đường tu tập tỉnh 
giác. Mục tiêu của sự luyện tâm là học cách phá được thói quen 
bận tâm về ngoại cảnh đề có ý thức về những gì xảy ra bên trong, 
trong tâm chúng ta khi chúng ta sinh hoạt thường ngày. Khi sự 


66 


tỉnh giác hay chánh niệm (samưna sari) xảy ra, chúng ta thấy tâm 
mình không còn hành động nữa, nó dừng lại như là một chứng 
nhân để nhìn vào trạng thái bên trong. Khi sự quán tâm nầy đã trở 
thành thói quen cố định, như là bản chất thứ hai, thì chu trình 
phản ứng vô ý thức đối với ngoại cảnh bị phá vỡ. Trong giây phút 
đột phá này, sự “thấy biết hay “ý thức” xảy ra: đó là sự nhận thức 
trong sáng như pha-lê về sự vật đúng như thực tế, về tình huống 
và nhân vật trong nhãn quan vô phân biệt, không có “thích và 
“không thích'. Từ tuệ giác mới mẻ này - Chánh Tư Duy, Chánh 
Ngữ và Chánh Nghiệp sẽ tiếp theo - tương đối và thích ứng với 
mỗi trường hợp. Do đó không còn vấn đề tuyệt đối đúng hay tuyệt 
đối sai nữa. 


Như vậy, trên phương diện Bát Thánh Đạo, ngay khi chúng ta chú 
ý đến bản tâm thì đã có Chánh Tinh Tiến (samưna vayama) và 
Chánh Niệm (samna sari). Khi chánh niệm đã tròn đây, thì bản 
tâm tức khắc đi vào Chánh Định Hiện Tiền (khamikha samadhi) 
và dẫn đến tiếp theo là Trí Tuệ (pzmna). Trí tuệ giúp ta nhìn sự 
vật đúng như thực tế của chúng, tức là Chánh Kiến (samma 
đihï). Trí Tuệ sẽ đem tới Chánh Tư Duy (samma sankapa), và 
do đó Chánh Ngữ (sammna vaca), Chánh Nghiệp (samưna 
kamnam1a) và Chánh Mạng (samma ajiva). 


Do đó, Giới Định Tuệ có thể được bao gồm trong từng giây phút 
tỉnh giác của đời sống thường ngày - ngay khi chúng ta ăn uông, 
làm việc, giải trí hay phấn đấu. Tóm lại, đời sống của chúng ta 
chính nó đã trở thành Bát Thánh Đạo. 


MS: Bà đã dịch Samma Samadhi là Tập trung tâm ý, hay là 
'Chánh Định”. Phải chăng trên phương điện ngôn từ thì Samma 
Samadhi là an trụ vào Tứ Thiên? Sự tập trung tâm ý có thể là tốt 
hay xấu, và do đó có thể không hợp với nghĩa đúng “Chánh Định" 

của từ Samma Samadhi. Sự phân biệt nây trở nên quan trọng khi 
chúng ta nói về thiển định và tập trung trong đời sống thường 


ngày. 


67 


T: Phải, Samưmna Samadhi thường được dịch là “tập trung tâm ý”, 
hay là “Chánh Định'. Nhưng khi được diễn tả chỉ tiết, nó được 
phân thành hai loại: tu Chỉ (smaha meditation: dừng tâm, tức 
Định) và tu Định Tạm Thời như là trong pháp tu quán (vi?assana 
meditation) theo đạo lý 'khô thiền? (sukkha- vipassaka) * áp dụng 
cho đời sống thường ngày. 


Do đó tôi nghĩ không nên dịch nó là “an trụ tứ thiền' (tập trung 
tâm ý) mà nên dịch là Chánh Định (right concentration). Đây là 
tôi theo Luận chớ không theo Kinh. 


Tuy nhiên, bạn đã nói đúng: sự tập trung có thể là tốt hay xấu, bởi 
vì sức mạnh của tâm tập trung là rất lớn và có thê nhằm vào 
những hành động tai hại nêu nó không được trí tuệ hướng dẫn. 
Đây chính là lý do tại sao Bát Thánh Đạo phải được hiểu và hành 
một cách toàn bộ. Nếu bạn tách rời thiền định khỏi nội dung của 
Bát Thánh Đạo, nghĩa là không cần giữ Giới (siz) và theo đuôi 
Trí Tuệ (panna), thì dĩ nhiên nó không còn được gọi là Chánh 
Định nữa. Trường hợp thiền định trong sinh hoạt thường ngày, 
điều quan trọng là Trí Tuệ (panna) phải đến như là hậu quả của sự 
tính giác vê giây phút hiện tại - như là biện pháp nhằm ngăn ngừa 
tư tưởng, lời nói, hành động hay nghề nghiệp xấu. 


Bát Thánh Đạo sẽ được giải thích theo quan điểm cổ truyền ở 
phán cuối của sách (rang 140) 


68 


*Xem trang 16. Bạn có thê đọc thêm sách của Jayasuriya, WFE: 
The Psychology and Philosophy of Buddhism, trang 162-164 


Năng Động Tính Của Thiền 


M: Điều làm tôi sợ hãi về thiển định là ý nghĩ tôi trở thành hoàn 
toàn không có tư tưởng, hoàn toàn không có tâm. 


T: Hãy để tôi làm sáng tỏ cách dùng từ “không có tư tưởng” và 
'không có tâm" của bạn. “Không có tâm” trong ý nghĩa của bạn 
dùng có nghĩa là tâm hoàn toàn vắng mặt, không có ý thức, một 
khoảng trồng không. Điều nây không thê xảy ra. Không có ý thức, 
chúng ta sẽ chết. 'Hoàn toàn không có tư tưởng” nghĩa là ý thức 
có mặt, nhưng không có tư tưởng nào nỗi lên. Trong thiền định, 
điều nầy có thể được nhưng chỉ trong một số điều kiện nào đó. 
Trong một vài hình thức tọa thiền, người ta có thể đạt tới một tình 
trạng mà tâm thức hoàn toàn văng lặng, tập trung và tự chế, gọi là 
Vô Tưởng Định (/hanic saưmadhi). Trong tình trạng thiền định 
này, hành giả không thể sinh hoạt được. 


M: Tôi không nghĩ là tôi có thể hoàn toàn không có tư tưởng. 
Nghe như là tôi sẽ trở nên giống như một xác Óp. 


Đây chỉ là một tình trạng tạm thời mà hành giả sẽ ra khỏi. Nhưng 
chúng ta đã nói về một lối thiền định khác, không qua tình trạng 
Vô Tưởng Định. Nếu bạn tu tập tỉnh giác trong đời sống thường 
ngày như là bạn đang kinh nghiệm ngay lúc này, bạn không phải 
đi qua tình trạng tự chế đó. 


69 


M: Bà nói như thiền định thường ngày là một tiến trình tích cực 
hơn tôi nghĩ. Sự tính giác liên hệ với loại thiên định nây như thế 
nào? 

Chúng ta phải rõ ràng. Tiến trình thiền định luôn luôn tích cực 
mặc dù bạn tọa thiền hay thiền trong sinh hoạt thường ngày. 
Trong lối thiền tĩnh tọa, mặc dù thân thể ngồi yên, tâm chúng ta 
vẫn tích cực quán, nó có tỉnh giác về thân hay tâm. Thiên định là 
kỷ luật nội tâm cuối cùng sẽ đưa tâm ta về tình trạng thanh tịnh 
hóa. 


M: Trong sinh hoạt thiên, có phải là tâm tích cực tự quản qua một 
tình trạng vô tưởng? 


Phải. Khi sự tỉnh giác lên cao điểm, bạn có thể kinh nghiệm một 
tình trạng mà tư tưởng lặn mất. Nhưng tình trạng vô tưởng này 
chỉ kéo dài trong một phần của giây. Bạn kinh nghiệm được một ý 
thức vừa tập trung vừa tuyệt đôi yên tịnh. Sự tập trung hay “định 
tạm thời” nầy có tên là Khanika Samadhi. Mặc dầu định nầy 
không kéo dài như các loại định khác trong tọa thiền, Khamika 
Samadhi cũng có cường độ và chất lượng tương đồng. Trong 
Khanika Samadhi, tư tưởng chìm mất và tâm chúng ta đạt tới tình 
trạng thanh tịnh nhất. 


M: Nếu tư tưởng chùm mất, phải chăng là cái 'Tôi' không còn 
hiện điện lúc đó? 


Đúng, nhưng chỉ là tạm thời. 


M: Nếu cái 'Tôi' không hiện diện lúc đó, thì cái gì hiện hữu? Cái 
øì xảy ra trong giây phút không còn tư tưởng? 
Khi “định một-phần-của-giây” xảy ra, trong lúc đó không có tư 


tưởng nhưng chỉ có một ý thức tuyệt đối thanh tịnh và cao độ. 
Trong lúc đó, Pamna tức trí tuệ (hay tuệ giác) xảy tới. Hành giả có 


70 


một cái nhìn hoàn toàn thanh tịnh, gọi là Dữ/h¡ Visudhi. Trong 
tiêng Pa-li, Dih¡ nghĩa là “cái nhìn” và V¡sudh¡ nghĩa là “thanh 
tịnh". 


Mặc dù kinh nghiệm này có thể là ngắn ngủi, nó siêu việt thời 
gian và vô giới hạn, đó là một giây phút chuyên hóa. Đó là giây 
phút mà cái “Tôi” và “Của Tôi' tan biến. Sau giây phút vô tưởng 
đó, cái nhìn thanh tịnh được tiếp theo bằng tư tưởng - nhưng tư 
tưởng, cảm xúc và hành động lúc nầy không còn theo thói quen 
cũ. Trong giây phút hoàn toàn an tịnh đó của tâm thức, cái nhìn 
thanh tịnh (trí tuệ hay tuệ giác) cùng với Từ và Bi nổi lên trong 
tâm ở từng sâu thăm. Những tư tưởng và hành động tiếp theo đó 
đượm nhuần tính Từ Bi. 


Bạn thân mến của tôi, bạn thấy đó, thiền định không làm cho bạn 
trở nên một người ù lì, vô tưởng hay vô cảm đâu. Thật ra thiền 
định đem lại những gì tốt đẹp nhất trong bạn - tình thương, sự 
nồng ấm và nhạy cảm đối với mọi chúng sinh. 


Sự tu tập tỉnh giác, mặc dầu là trong lối tọa thiền hay sinh hoạt 
thiền, là một tiễn trình tích cực và tiếp diễn. Trong tọa thiền, mặc 
dầu thân ngồi yên, tâm ta vẫn tích cực quán và có ý thức về thân 
tâm. Trong sinh hoạt thiền cũng thế, tâm tích cực tự quán mà 
không phụ thuộc vào cử động hay thời gian. Cái kỷ luật tâm linh 
trong mỗi hình thức là điều tôi quan trọng sẽ đưa tâm chúng ta tới 
tình trạng thanh tịnh. Không phải tư thế ngồi đưa tới sự giác ngộ, 
mặc dầu tư thế cũng hữu ích khi giúp cho tâm tự an định. Nếu bạn 
hiểu rõ điều nầy, bạn có thê thiền định bất cứ ở đâu và bất cứ lúc 
nào. 


An Trú Nội Tâm 
L: Tôi vừa trải qua một khóa tu thiền tại một trung tâm và tôi 
đang gặp khó khăn thích ứng với thê giới bên ngoài. Bên trong 


trung tâm thật là yên tịnh đến nổi hiện nay tôi thấy thật là khó 


lại 


thích hợp với cảnh náo nhiệt và xô bô bên ngoài. Làm sao tôi có 
thê thích ứng với giai đoạn chuyên tiềp? 


T: Kinh nghiệm của bạn không phải là bất thường. Nhiều người 
cảm thấy giống như bạn khi họ mới rời thiền viện. Trong khóa tu 
thiền, điều kiện an tịnh được thiết lập và bạn có thê tu tập thiền 
định mà không bị quấy rầy. Trong khi tu học, bạn tạm thời bị điều 
kiện hóa với khung cảnh yên tịnh đó. Do đó khi rời thiền viện, 
bạn thấy cảnh ồn náo thật là khó đối phó. 


L: Làm sao tôi có thể thích ứng tốt hơn với giai đoạn chuyển tiếp? 


Chúng ta hãy nhìn xem tâm bạn hoạt động ra sao khi ở bên trong 
và bên ngoài thiền viện. Khi ở trong thiên viện, bạn tu tập tỉnh 
giác rất mạnh mẽ. Sự tỉnh giác của bạn đang ở cao độ. Nhưng khi 
rời thiền viện, có lẽ bạn đã bỏ lại sự tỉnh giác đẳng sau, đúng 
không? 


L: _, đúng như vậy. 


Bạn thấy đó! Khi bạn vừa rời thiền viện thì bạn đã “đổi số' rồi. 
Bạn buông bỏ sự tỉnh giác và trở lại với tình trạng thiếu tỉnh giác 
trước đây. Do đó khi đột nhiên bị đối diện với cảnh xô bồ của thế 
giới bên ngoài, bạn thấy thật khó thích hợp. Bạn gặp khó khăn là 
vì bạn tách rời thiền định khỏi kinh nghiệm thường ngày. Thật ra, 
đáng lẽ là sự tỉnh giác bạn học được bên trong thiền viện đã trang 
bị cho bạn tốt hơn đề đối diện với thế giới bên ngoài. 

L: Làm sao được? 

Trước hết, bạn phải buông bỏ ấn tượng là sự tỉnh giác chỉ có thể 
tu tập bên trong thiền viện, ở một nơi và một lúc nào đó. Sự điều 
kiện hóa nầy làm cho ai cũng cảm thấy khó khăn khi nối liền 
khoảng cách giữa thiền viện và thế giới bên ngoài. Bên trong 
thiền viện, bạn học cách tỉnh giác trong khi ngồi vên tréo chân và 


72 


nhắm mắt. Bây giờ ở bên ngoài, bạn cũng có thể tu tập tỉnh giác 
giông như vậy, nhưng bạn phải có khả năng làm vậy với đôi mắt 
mở rộng, trong khi bạn đôi phó với các kích động và hàng loạt 
vân đê. 


L: Thật là khó quá, phải không? 


Không có gì quá khó nếu bạn biết cách. Có lẽ việc đầu tiên bạn 
học trong khóa thiền là cách sống với giây phút hiện tại. Bạn cũng 

có thể tu tập điều đó bên ngoài thiền viện. Bạn có thể tỉnh giác về 
bất cứ chuyện gì bạn làm - nâu nướng, giặt giũ, tăm rửa, lái xe, đi 
bộ, vv...Gần như bất cứ chuyện gì. 


Không những thế, trong khóa thiền bạn đã phải học cách quán 
tâm mình như là một chứng nhân, không có “thích" hay “không 
thích”. Trong đời sống thường ngày, bạn cũng có thể quán tâm 
như là một chứng nhân, giông như vậy. Bạn có thể nhìn sự ghét 
bỏ cảnh ồn náo, khi nó đến với bạn. Hãy để nó đến rồi ra đi. Hãy 
bình thản đối với cảm xúc của bạn về thế giới bên ngoài, và sự 
bình thản sẽ lan qua chính thế giới bên ngoài nữa. 


Khi bạn là chứng nhân về phản ứng của bạn đối với thế giới bên 
ngoài, bạn cũng trở thành chứng nhân của cảnh ô ồn náo, và không 
bị nó quấy rối nữa. Khi bạn nắm vững được điều này, thì là bạn 
đang sông trong An Trú Nội Tâm với bất cứ trường hợp nào, dù 
có an tịnh hay không. Thế giới có thể quay cuông nhưng thế ĐIỚI 
bên trong của bạn vẫn là an tịnh và bạn thấy răng mình không cân 
có một nơi hay một thời gian riêng biệt nào đề tu tập thiền định. 


L: Còn chuyện để dành một thời gian riêng trong ngày để ngôi 
thiên ở nhà? 


Điều nây tốt nếu bạn không thiên chấp về khoảng thời gian tu tập 
đó. Bạn thây, điêu xảy ra là nhiêu người trở thành lệ thuộc với lôi 


73 


tập thiền đó và thấy rằng họ không thể hoạt động hữu hiệu suốt 
ngày nếu họ không có cơ hội ngồi xuống tập thiền vào buổi sáng. 


L: Tại sao thế? 


Đó là một hình thức bị điều kiện hóa như những thứ khác. Giống 
như mình ghiền một tách cà-phê hay trà buổi sáng. Bạn cũng có 
thể ghiền ngồi thiền. Mặc dầu sự điều kiện hóa nây tự nó không 
phải là một điều xấu, có nhiều điểm tế nhị mà bạn cần phải biết về 
thiền định. Tâm của mình rất tinh quái, và bạn cần phải biết kéo 
bị nó lừa. 


L: Vậy mình phải làm sao trong những trường họp đó? 


Điều quan trọng nhất là tập mở mang tâm bình thản đối với sự tu 
tập của mình. Đây có thê là điều khó làm nhất bởi vì, cũng như 
những chuyện khác, bạn có thể bị dính níu vào sự tu tập thiền 
định của mình. Chúng ta học cách bình thản với mọi chuyện khác, 
nhưng lại quên bình thản với sự tu tập của chính mình. 


L: Nếu chúng ta bình thản với sự tu tập của mình, có thể nào 
chúng ta dành riêng một thời gian ngồi thiên mà vân giữ được sự 
quân bình trong suốt ngày hay không? 


Điều này có thê được nếu bạn có thể bình thản và đồng thời tỉnh 


giác bên ngoài các buổi tập thiền. Nếu được như vậy thì bạn có 
thê tập thiên tôt, trong và ngoài các thời gian đó. 


74 


Phản Ánh Về Thiền 


75 


Tập Trung và Thiền Định 


Đôi với nhiêu người, hành động tập trung tâm ý được coi như 
đồng nghĩa với thiền định. Đây có lẽ là lý do khiến cho nhiều Phật 
tử thuần thành đồng ý hoặc không đồng ý với khái niệm cho rằng 
khi họ làm việc gì một cách tập trung - - chăng hạn đọc sách, làm 
việc, chơi gôn - là họ đang thiền định rồi. Điều nầy chỉ đúng một 
phần thôi. 


Thật ra, tập trung tâm ý (gọi tắt là Định) chí là một phần của thiền 
định. Tinh yếu của thiên định là nhằm đạt tới một sự hiểu biết cao 
hơn, tức là trí tuệ (pann4), là tỏa rộng tâm mình ra khỏi những 
giới hạn của trí thức để đi vào lãnh vực của trực giác, của trí tuệ 
(hay tuệ giác). Trong đa số trường hợp, kỷ luật thiền định đòi hỏi 
chúng ta tập trung tâm ý vào một điểm, ở những giai đoạn tu tập 
đầu tiên. Phương pháp được dùng trước nhất là luyện cho tâm 
mình tập trung trên một đối tượng duy nhất. 


Nếu xét tới hành động tập trung thuần túy trong khi làm việc hay 
tiêu khiển, chúng ta thấy là mục tiêu của hành động này hoàn toàn 
khác với mục tiêu của thiền định. Trong khi làm việc hay vui 
chơi, chúng ta chỉ quan tâm đến việc đạt được một cái gì thường 
là ở ngoài chúng ta, như là làm ăn thành công, thắng cuộc chơi 
gôn, hoàn tất một thí nghiệm khoa học, vv...Trong thiên định, trái 
lại, sự thành tựu là ở bên trong, sự thành tựu của tự ngộ và tuệ 
giác tâm linh. Trong những giai đoạn đầu tiên của thiền định, có 
thể chúng ta cần tập trung tâm ý trên một đối tượng ở ngoài tâm, 
như là chót mũi, hay là cử động lên xuống của bụng dưới, cho đến 
khi tâm được tập trung ở một điểm. Sự tập trung tâm ý ở một 
điểm nầy cũng xảy ra khi chúng ta làm việc hay vui chơi, nhưng 
sự tương đồng giữa tập trung và thiền định chấm dứt ở đây. 


Định là sự tập trung thuần túy và đơn giản của tâm ý, trong khi 
thiền định là tâm tập trung đang tiễn về hướng triển khai tuệ giác, 
tức là tu Quán (vipassana, cũng gọi là Minh Sát Thiền). Trong 


76 


thiền định, nhận thức của tâm tự động chuyên về trên chính tâm 
đó, và tâm này tự ý tập trung trên những hoạt động hay tiến trình 
của chính nó, để cuối cùng đưa hành giả đến tự giác thật sự (tức 
đắc ngộ). 


Mặc dầu chúng ta cũng có thể đạt tới vài hình thức hiểu biết trong 
khi tập trung làm việc hay vui chơi, nhưng loại tri kiến hay hiểu 
biết nây bị giới hạn bởi trí thức - trong khi sự giác ngộ do thiền 
định có tính cách trực giác và tâm linh. Như vậy, hai loại hiểu biết 
nầy hoàn toàn khác nhau về tính chất, và nhằm những mục tiêu 
hoàn toàn khác nhau. 


Trong sự tập trung thuần túy (Định) luôn luôn có sự đối cực (hay 
nhị nguyên) trong tâm - “lôi và “Việc Tôi Đang Làm'. Có chủ 
thể, có đối tượng và có tiễn trình làm việc. Nói cách khác, có 
người biết, cái bị biết và sự biết. Thiền định cũng bắt đầu với bộ 
ba nây. Nhưng cuối cùng bản tâm siêu thoát sự phân chia nầy 
bằng cách quay về bên trong và hướng về chính nó. Kinh nghiệm 
giác ngộ cuôi cùng là tình trạng mà sự phân chia giữa bộ ba 
(người biết, cái bị biết và sự biết) đã chấm dứt. 


Sự lầm lẫn giữa tập trung và thiền định sẽ đưa tới những tình 
trạng vô cảm hay tự mãn khó vượt qua. Như vậy, khái niệm cho 
rằng sự tập trung và thiền định là một, chỉ là một sự hiểu lầm 
không giúp ích gì cho chúng ta trên đường giải thoát, và có thể 
gây trở ngại cho bước tiễn tâm linh của hành giả. 


MS: Bà nói rằng trong những hoạt động cân chú tâm thường 
ngày, như là đọc sách hay làm việc, luôn luôn có sự đối cực trong 
tâm - nghĩa là có người biết, cái bị biết và sự biết. Tôi thấy hình 
như có sự khác biệt giữa sự tập trung trong hoạt động thường 
ngày và sự 'xuất thân" trong những hoạt động như vẽ tranh, phổ 
nhạc và một vải hoạt động có tính nghệ thuật khác - trong đó sự 
phân chia giữa người biết, cái bị biết và sự biết - hình như biến 
mắt. Vùng xám (không rõ rệt) nẩy hay được nêu lên trong các 


77 


buôi pháp đàm và trong các câu hỏi. Xin bà giải thích rõ hơn về 
điêm náy. 


T: Thật ra, trong sự xuất thần của các hoạt động như vẽ tranh hay 
phố nhạc, vV...người biết, cái bị biết và sự biết không hoàn toàn 
biến mất. Điều xảy ra là, trong những giây phút hoạt động nghệ 
thuật cao độ đó, người nghệ sĩ kinh nghiệm được một loại hạnh 
phúc trong đó ý niệm về cái “tôi tan đi một phần lớn, nhưng 
không hoàn toàn. Ngoài ra, nhà nghệ sĩ cũng còn có ý thức về đối 
tượng, dù đó là vẽ tranh, phổ nhạc hay cái gì khác. Do đó, cái bị 
biết cũng không hoàn toàn tan mất. Tôi gọi loại kinh nghiệm nầy 
là “kinh nghiệm bán-tâm-linh' bởi vì nó gần với kinh nghiệm xuất 
thần của thiền định, nhưng không hoàn toàn giống. Trên phương 
diện khác, loại hạnh phúc do miệt mài nghệ thuật nầy làm cho 
người nghệ sĩ trở nên nhạy cảm và tâm linh hơn đa số người khác. 


78 


Tỉnh Giác và Nhận Thức 


E: Làm sao chúng ta có thể tu tập tỉnh giác trong đời sống thường 
ngày? 


T: Thông thường, sự nhận thức của chúng ta rất bận bịu với tình 
thế bên ngoài, với những gì mà chúng ta tiếp xúc qua sáu căn 
(mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý). Nói chung, chúng ta đều phản ứng 
đối với những cảm xúc nây theo thói quen. Chúng ta lập đi lập lại 
hạnh nầy mà không nhận thức được những gì đang xảy ra trong 
tâm chúng ta. Trong Phật giáo, điều nây gọi là vô minh (avjj4). 
Đây không có nghĩa là ngu dốt về trí thức, mà đặc biệt là sự thiêu 
sót tuệ giác về chính mình. 


E: Nhưng hình như chúng ta tự biết tâm mình, phải không? 


Trong một ý nghĩa nào đó, chúng ta biết bản tâm, nhưng chỉ là 
một cách lười biếng. Thí dụ như khi chúng ta trải qua một cảm 
xúc sôi nổi, chúng ta chỉ nhận biết nó khi biến cố đã xong. Ngay 
trong lúc náo động thì chúng ta bị lạc mất trong sự rối loạn. 


Chúng ta thường chú tâm đến những yếu tố bên ngoài mà chúng 
ta nghĩ là đang ảnh hưởng đến chúng ta. Thí dụ như trường hợp 
chúng ta đang ăn. Sự chú tâm của chúng ta tập trung trên thức ăn: 
mùi vị và hình sắc của nó. Nếu thức ăn không đúng như yêu cầu, 
chúng ta lập tức phản ứng lại với sự bực bội - hay cả đến sự nóng 
giận nếu gặp lúc chúng ta không vui. Rồi chúng ta có thể trút sự 
giận dữ của mình trên người hay vật mà chúng ta tiếp xúc. 


Nhưng nếu phân tách tình thế, chúng ta sẽ thấy rằng vấn đề không 
phải bắt đầu ở bên ngoài chúng ta. Một người khác, nếu y không 
quan tâm đến thức ăn đó, hay nếu y thích nó, có thể ăn mà không 
tạo ra sự rắc rối nào. Như vậy gốc rễ của vấn đề không phải là ở 
thức ăn mà là ở tâm phê phán và phân biệt. Ngay khi chúng ta bắt 
đầu nghĩ: “Tôi không thích nó, chúng ta chối từ tình thế hiện tại 


79 


như là không thê chấp nhận được. Sự chối từ nầy luôn luôn đưa 
tới nóng giận hay căng thăng trong hình thức nây hay hình thức 
khác. 


E: Vậy chúng ta làm sao tu tập sự nhận thức ? 
Sự nhận thức không thể tu tập được. 


E: —? Nhưng chúng ta thường nghe và đọc sách về tu tập sự 
nhận thức trong Phát giáo, phải không? 


Có sự lầm lẫn giữa sự nhận thức và sự tỉnh giác. 
E: Nhưng tôi vẫn nghĩ tỉnh giác và nhận thức là một. 


Chúng có liên hệ, nhưng cách xa nhau. Sz/, hay Tỉnh Giác gợi ý 
là có hành động của tâm. Chúng ta cô chú ý đên bản tâm. Chúng 
ta cô găng. Sự nhận thức thì khác: 


Sự nhận thức không có hành động nào. 


Tâm tự nhiên nhận thức. Không có hành động nào ở đây, chỉ là 
một sự tập trung và tức thời nhận biết mà nó “thấy” được. Ở đây, 
sự tỉnh giác là nguyên nhân mà sự nhận thức là hậu quả. Bạn 
không thể tu tập hậu quả được. Bạn chỉ có thể tu tập cái gì tạo ra 
nó. Chúng ta phải bắt đầu tu tập Tỉnh Giác để cho Nhận Thức xảy 
ra bên trong chúng ta. 


E: Làm sao chúng ta có thể tu tập Tỉnh Giác? 


Thường thì tâm chúng ta luôn luôn di động, suy nghĩ, cảm xúc, 
luôn luôn nhảy chuyền từ đối tượng này sang đối tượng khác. Bởi 
vì sự di động liên miên nầy mà ít có chỗ cho sự nhận thức xảy ra. 
Sự nhận thức có thê thoáng qua trong đôi khi, nhưng nó rất nhát 
nhúa. Nó lười biếng và cùn nhụt. Thường thì những tư tưởng ồn 


80 


ào và cảm xúc chê ngự bản tâm. Tâm chúng ta phải thoát khỏi chu 
kỳ miên viên nây đê cho sự nhận thức có thê xảy ra hoàn toàn. 


E: Làm sao được như thế? 


Tâm chúng ta phải tự điều chỉnh, quay sự chú ý bên ngoài vào sự 
tỉnh giác về chính nó. Khi chúng ta hướng tâm như thế, chúng ta 
thay thế các hoạt động khác của tâm bằng sự tỉnh giác. Thay vì bị 
kẹt trong những hoạt động tâm lý đó, chúng ta chỉ còn lại sự “chú 
tâm”. Ở mỗi giây phút, tâm chỉ có thể ở một trạng thái nào đó. Thí 
dụ như, chúng ta không thể nóng giận và hạnh phúc cùng một lúc, 
phải không? 


E: May mắn là không. 


Khi có sự nóng giận trong tâm thì không còn chỗ cho hạnh phúc. 
Khi có sự tỉnh giác chiếm ngự toàn tâm thì không còn chỗ cho tư 
tưởng hay cảm xúc nổi lên ngay lúc đó. Chỉ có sự chú ý hoàn 
toàn. Khi sự chú ý nầy được trọn vẹn, cái trạng thái giao động của 
bản tâm bị phá vỡ, tâm chúng ta tìm được chỗ đứng cân bằng 
trong chính nó. Thế rồi sự nhận thức sẽ tự nhiên xảy tỚI. 


Ki (rong tam co sự cần bằng hoàn toàn In CÓ Sự nhận thức. 
E: Xin bà liên hệ điêu náy với biên cô ăn uông nói trên. 


Giả sử như bạn đã quen chú ý tới bản tâm. Ngay khi bạn nhìn 
thức ăn, và tư tưởng không thích nỗi lên trong tâm, bạn nhận thức 
có gì đang xảy ra bên trong mình. Khi bạn nhìn cảm xúc thích hay 
không thích mà không phê phán, bạn chỉ còn lại sự ngắm nhìn. 
Không có cơ hội cho tư tưởng khác nổi lên. Tóm lại, cảm xúc bị 
dừng ngay trên đường đi của chúng, thay vì có thể lớn mạnh hơn. 
Có thể là bạn không ngưng được sự không thích thức ăn của 
mình, nhưng điều đó không quan trọng. Điều thiết yếu là khi bạn 
bị dừng lại ngay trên đường đi, bạn bắt đầu nhìn tình thế “như nó 


S1 


là' chớ không phải “như tôi muốn". Sự nhìn thấy nầy là sự nhận 
thức mà chúng ta đang nói tới. Thay vì phản ứng với sự nóng 
giận, bạn có thể liên hệ với tình thế một cách tương đối bình tĩnh 
và đối phó với nó một cách hợp lý, hài hòa. Tình thế sẽ dẫn tới sự 
hài lòng của bạn và người khác, một cách đầy xây dựng. 


E: Bà muốn nói là sự nhận thức sẽ đẩy lùi sự lầm lẫn trong tâm? 
Phải, đúng thê. 
E: Nhưng thế nào được? 


Bạn thấy, khi nhận thức thì tâm mình ở trong một tình trạng “viên 
minh mà Phật giáo gọi là Trí Tuệ (pann4) hay tuệ giác. Mặc dầu 
chúng ta gọi là Nhận Thức, sự nhận thức nầy không phải chỉ 
thuần là nhận thức. Nó không phải là một tình trạng thụ động. Nó 
đem lại với nó một sự lĩnh-hội năng động có thể xuyên phá mọi 
sự lầm lẫn trong tâm. 


Tình thế bên ngoài sẽ được phơi bày trọn vẹn với tính trong sáng. 
Khi chúng ta nhìn ngoại cảnh với sự lầm lẫn, tình thế bị biến dạng 
rất nhiều. Chúng ta càng lầm lẫn thì cái nhìn thế giới của chúng ta 
càng biến dạng đi. Do đó phản ứng của chúng ta cũng bị biến 
đạng, và chúng ta tạo ra lộn xộn chung quanh chúng ta. Chỉ khi 
nào sự lầm lẫn được vượt thoát bằng trí tuệ thì chúng ta mới có sự 
trong sáng bên trong. Với sự trong sáng này, chúng ta có thê đối 
phó với ngoại cảnh một cách thích đáng và xây dựng. 


82 


Trong Giầy Phút Hiện Tại 


P: Tại sao chúng ta cảm thấy rất tươi mát khi đến một nơi hoàn 
toàn khác lạ với khung cảnh quen thuộc của chúng ta? Tôi luôn 
luôn cảm thấy mình cần nghỉ ngơi và rời xa cuộc sống bình 
thường để tìm thay đổi cảnh trí và môi trường. Điều nây có phải 
là rất bình thường chăng? 


T: Tôi không rõ mình nên gọi đó là bình thường hay bất bình 
thường, nhưng ta có thể nói đó là rất thông thường. Thông thường 
chúng ta cảm thấy ngột ngạt và tù túng bởi nêp sông. Ta cảm thấy 
cần rời xa tất cả, để nghỉ ngơi và để tìm những kinh nghiệm mới 
và có thể duy trì bản thân. 


Nhưng bạn nên hiểu rằng không phải chính là cảnh sống ngột 
ngạt thúc đầy bạn đi tìm thư giãn tạm thời, mặc dù điều nầy cũng 
giúp phần nào. Nguyên nhân chính là vì tâm chúng ta không được 
tự đo nên chúng ta không thê kinh nghiệm được trọn vẹn và đầy 
đủ giây phút hiện tại. 


P: Như vậy, thật ra chúng ta đi tìm thay đổi khi không thể thấy 
thỏa mãn trong hiện tại. Nhưng ngay cả khi ta đến một nơi mới 
mẻ và thấy kinh nghiệm nây thật thú vị, sự thỏa mãn nây không 
kéo đải lâu vì nó chỉ là thỏa mãn giác quan chớ không phải tâm 
lình. 


Phải, đúng thế. Khi bạn trở về với tình thế cũ, bạn thấy rằng rồi 
đâu cũng vào đó. Nhưng, bạn thử nghĩ xem, cái gì làm cho bạn 
cảm thấy hài lòng và thỏa mãn? Bạn chỉ được hài lòng và thỏa 
mãn khi nào bản tâm không còn ham muốn và bám níu, bởi vì chỉ 
có một tâm hồn tự do mới có thê kinh nghiệm được giây phút 
hiện tại một cách trọn vẹn và đầy đủ. 


Đối với một tâm hồn không còn ham muốn, không còn xung đột 
và bực bội, mỗi giây phút trôi qua đều tươi mát và mới mẻ. Nếu 


83 


tâm bạn lúc nào cũng nặng trĩu đấu tranh và bực dọc thì bạn 
không thê kinh nghiệm giây phút hiện tại một cách trọn vẹn được. 
Không có sự trong sáng và chỗ trống cho kinh nghiệm thực tại. 
Trong tình hình như thể thì bạn sống trong quá khứ hay tương lai; 
kinh nghiệm hiện tại chỉ là một phần thôi. Bạn chỉ nhận thức được 
một phần của hiện tại, tạm nói như thế. Bạn không kinh nghiệm 
được sự tươi mát của giây phút hiện tại, và niềm hoan lạc của mọi 
sự vật mà bạn tiếp xúc. Do đó bạn đi tìm sự tươi mát ở nơi khác, 
với những người khác và những mối liên hệ khác, vv...Tuy nhiên, 
chu trình buôn chán vẫn tiếp tục vì cội rễ của vấn đề không phải ở 
hoàn cảnh mà là ở chính bên trong bạn. Cho tới khi nào sự thật 
nầy được thông hiểu và giải quyết, bạn tiếp tục đi tìm sự thỏa mãn 
ở mọi nơi khác, nhưng chỉ là vô vọng thôi. 


Thiên Vô Thiên 
R: Ngôi thiển là như thể nào? 


T: Bạn cô ý an định tâm mình đê có thê càng lúc càng tiên sâu 
vào bên trong chính mình. 


R: Thế tại sao bà lại không dạy chúng tôi ngôi thiên? 


Trong Phật giáo, thiền quán (insight meditation) gồm có bốn 
phương pháp. Thứ nhất là Kaya-Nupassana. tức là quán thân thể. 


84 


Thí dụ như, quán hơi thở ra vô, đi, đứng và ngôi. Thứ hai là 
Vedana-Nupassana, tức là quán cảm giác và cảm xúc. Thứ ba là 
Cifta-Nupassana, túc là quán tâm. Và thứ tư là Dhamma- 
Nupassana, tức là quán đôi tượng của tâm thức. 


R: Bà muốn nói là lâu nay tôi vân đang tu tập ba loại thiên quản 
Sau cùng? 


Chớ gì nữa? Phải, lâu nay bạn vẫn đang tu tập ba loại thiền sau. 


R: Bà muốn nói là những phấn đấu mà tôi đã làm trong khi quản 
cảm xúc và lâm lẫn, trong khi bàn luận trong nhóm hay đọc sách 
- là những hành động tu tập thiên định lâu nay mà tôi không hê 
hay biết? 


Đây là cách diễn tả tốt. Đúng vậy, lâu nay bạn vẫn tập thiền mà 
bạn không hay biệt. Đây gọi là “Thiên Vô Thiên". 


R: Nhưng tại sao chúng ta lại bị dính cứng với ý tưởng là muốn 
thiên định thì chúng ta phải ngồi lại theo một tư thê và vào một 
lúc nào đó? 


Bạn thấy, hình thức thiền quán định-chế đã trở nên cực kỳ phổ 
thông trong các xứ Phật giáo Á châu và ở Tây phương. Dù các 
viện chủ và thiền sư dùng phương pháp nào, ta thấy cũng có một 
điểm chung: một hệ thống hay hình thức trong đó thiền sinh tu tập 
thiền định. Do đó, thiền định đã trở nên đồng nghĩa với tọa thiền. 


R: Nhưng làm sao thiên vô thiên) có hiệu quả được? Tôi muốn 
nói, làm sao nó có thể đạt được hiệu quả nếu không thông qua 
những kỷ luật nghiêm khắc? 


Tôi nghĩ bạn muốn nói sự ngồi thiền nghiêm chỉnh là kỷ luật chớ 


gì. Bạn thấy, tư thế ngồi chỉ là công cụ cho một kỷ luật quan trọng 
hơn của bản tâm. Tư thê ngôi tự nó không phải là đê luyện thân, 


85 


mà là đề luyện tâm trong nghệ thuật tỉnh giác, và tiễn xa hơn nữa. 
Trong lối thiền chính thức, bạn chú tâm ở một điểm trên trên thân 
thể - có thể là hơi thở hay cảm giác - để loại trừ mọi tư tưởng, 
cảm xúc hay hoạt động trí thức khác của bản tâm. Trong tiến trình 
này, bạn học cách quán tâm mà không phê phán hay phân biệt, và 
cũng học cách buông xả. 


R: Nhưng lâu nay bà cũng dạy chúng tôi làm y như vậy: quản tâm 
và buông xả, vv... 


Đúng vậy. Bạn có thê quán tâm trong khi ngồi yên lặng trong tư 
thê tọa thiên, hay là bạn cũng có thê quán tâm trong khi sinh hoạt 
thường ngày. Cách nào cũng được, tùy theo cá tính của bạn. 


Trong lối thiền không định chế, bạn phải đối diện với chính mình 
rất thường. Muốn buông xả, trước hết bạn phải đối đầu với bản 
ngã và niềm tự hào của mình. Không ai muốn đối đầu với bản 
ngã, vì điều nầy quá đau đớn. Cần có sức mạnh tâm linh lớn mới 
có thê làm được. Trong lối thiền không định chế nầy, sự đối đầu 
với bản ngã chính nó là hành động thiên của bản tâm. Nó đòi hỏi 
sự tỉnh giác (sai), có gắng, định (samadli : tâm tập trung) và xả 
(upekha : tâm bình thản). Có thê là nó không cần kỷ luật nghiêm 
khắc cho thân thể, nhưng nhất định là nó đòi hỏi sự kiên nhẫn và 
kỷ luật nghiêm khắc cho bản tâm. 


R: Nhưng còn những buổi pháp đàm và đọc sách? Làm sao chúng 
có thể giúp chúng tôi phát triển tuệ giác? 


Trong lối thiền ngồi, bạn cố dẹp bỏ hoạt động trí thức bằng cách 
chú tâm ở một điêm - thí dụ như hơi thở. Tuy nhiên trong lối thiền 
bán chính thức mà tôi dạy đây, bạn dùng trí thức như là một dụng 
cụ để phát triển tuệ giác. Đọc sách, đàm luận và suy tư Phật pháp 
có thê mài giữa trí thức và tuệ giác của bạn. Nhưng có một điểm 
rất quan trọng ở đây. Nếu sự cỗ gắng của bạn chỉ ở mức độ trí 
thức thì bạn chỉ đạt được hiểu biết trí thức thôi. Điều nầy hoàn 


S6 


toàn khác với thực tại của kinh nghiệm tuệ giác. Trong các buổi 
pháp đàm, chúng ta luôn luôn vượt qua phạm vi trí-thức-hóa của 
giáo pháp. Chúng ta đi vào kinh nghiệm bản thân, đi vào những 
phiền toái của đời sống trong khi chúng ta sống và phần đâu. Bạn 
còn nhớ hay không là đã nhiều lần bạn nói: “Không thể được, tôi 
không thể nào hiểu được. Tôi không thể buông xả các ý niệm và 
sự bám níu của tôi”? 


R: Vâng, tôi nhớ. 


Và nhiêu lân bạn đã nói: “Nêu hiệu được, tôi sẽ buông xả”. Nhưng 
rôi bạn khám phá ra là: 





Bạn chỉ có thê hiểu được khi bạn buông bỏ hoạt động trí thức 





R: Thật đúng như vậy. 


Bạn chỉ dùng trí thức trong lãnh vực hoạt động của nó. Trí thức 
có một giới hạn: nó chỉ có thê đi tới đó thôi. Khi kiệt lực thì nó 
buông xả chính nó. Lúc đó bạn sẽ kinh nghiệm được sự “nhìn 
thấy?. Rồi sự “hiểu biết” chợt đến với bạn. 


R: Nhưng hỡi ơi, tôi phải trả một giá rất đắt cho nó - bằng tắt cả 
sự tự hào, sự thích và không thích, sự bám níu của tôi. Trước đáy 
tôi ham bám níu làm sao! Tôi đã phải học cách buông xả tắt cả 
những thứ đó. Đây không phải là điều dễ dàng đâu. Cho bạn biết, 
thật ra đó là một sự phần đấu lớn lao, và đôi khi rất ngoắc ngoải 
trong đau thương. 


Phải, bạn không thể được gì mà không trả giá. Nhưng điều này 
tùy thuộc sự kiên nhẫn, ý chí quán tâm của chúng ta. Chúng ta 
phải có đủ can đảm đối điện với chính mình. Đó là một sự phấn 
đấu lớn lao, nó đòi hỏi sự cố gắng và lòng can đảm đề thực hành. 
Nhưng thật ra, đây là một sự có găng mà không cần cô gắng. 


R: Hả? 


Phải, bạn đang cố gắng mà không ý thức mình đang có gắng. 
Trong Phật giáo gọi là Vô VI (vửiya). Điêu nây có thê xảy ra 
trong sinh hoạt thường ngày hay trong khi ngôi thiên. 


R: Bà muốn nói là chúng ta siêu thoát chính mình trong những 
phán đáu nây? 


Đúng vậy. Bạn đang làm điều đó mà không biết mình đang siêu 
thoát chính mình. Trong lối thiền ngồi, bạn được dạy cách “làm 
thế nào” buông xả ở từng bước một trên suốt con đường. Trong 
khi ở đây, điểm khác biệt là bạn buông xả mà không biết. Trí thức 
của bạn không thể tiễn xa hơn nữa, nên nó tự buông xả chính nó. 





buổi luận đàm thì tôi không thật hiểu vấn đệ. Nhưng sau đó khi 
tôi dừng suy nghĩ thì sự 'hiểu biết' chọt đến với tôi. Nó không 
phải đến từ hành động của tôi, mà như một tia sét nồi lên trên 
bầu trời. Có lúc, tôi đã nghĩ là sự bàn luận của bà có tính cách 
quá trí thức, nhất là về Vi Diệu Pháp. 


Phải, anh cũng có thể dùng ngay cả bộ sách buồn tẻ nhất trong 
kinh điên Pa-li đê siêu thoát chính mình. 


R: A, đó lại là một chuyện mới mẻ nữa. 


Không phải đâu. Không có gì là vô ích, nếu bạn biết cách dùng 
nó. Tất cả những buổi pháp đàm của chúng ta, kể cả Vi Diệu 
Pháp, giúp cho tâm thức của bạn mở rộng. Bạn làm cho bản tâm 
mềm dẻo hơn mà không hay biết. Bạn tiễn xa hơn đến nơi bạn 
chưa từng tới. Tâm bạn nới rộng khỏi quỹ đạo chết cứng trước 
đây của nó. Các cuộc luận đàm càng khó khăn, tâm bạn càng 
được tôi luyện. Có thê là bạn không hiểu gì trong các buổi pháp 


88 


đàm, nhưng chúng giúp tâm bạn được mềm dẻo - đây là điều cần 
yêu đê vượt thoát trí thức thê tục. 


R: Phải, đã nhiều lần tôi cảm thấy bị lạc bước và rối beng. 


Đó là vì trí thức của bạn làm việc. Nhưng khi trí thức ổi tới giới 
hạn của nó, nó tự nhiên biến đi. Nhiều bạn đã từng hỏi tôi: 
phương pháp là như thế nào? Chúng tôi phải làm gì để đạt được 
sự hiểu biết? Các bạn đã bị điều-kiện-hóa bởi những hệ thống, 
phương pháp và lối học tập định-chế đến nỗi các bạn không thể 
thấy là có một đường lối không cần bất cứ hình thức hay định chế 
nào. Chúng ta đã làm gì trong các buổi pháp đàm? Tất cả những 
sự phấn đấu bên trong các bạn là phương tiện để đạt được sự tự 
giác. Bạn gọi đó là phương pháp hay không phương pháp, điều đó 
không quan trọng. 


R: Bây giờ tôi hiểu rồi. Bà để chúng tôi tự mình giải quyết vấn đề. 
Không có phương pháp và không có đạo sư. 


Đúng vậy, đó chính là đường lối của chúng ta. Khi bạn có một 
đạo sư, bạn bám níu vào đạo sư. Khi bạn làm việc với một 
phương pháp nào, bạn bám níu vào phương pháp đó. Bạn trở nên 
lệ thuộc vào những thứ Ấy. Do đó tâm bạn mất đi động lực tham 
cứu một cách tự do và học tập cho bản thân. Đường lỗi thực hành 
của chúng ta không có một hình thức nghiêm khắc hay định chế 
nào, nhưng tất cả những phẩm chất của Thất Bồ Đề Phần 
(bojjhanga) - tức là Bảy Yếu Tố Cho Sự Giác Ngộ - đã được gồm 
đủ trong tiên trình học tập. 


R: Bảy yếu tổ cho sự giác ngộ là những gì? 
Đó là Tỉnh Giác, Tham Cứu, Năng Lực, Niềm Vui, An Tịnh, Tập 
Trung và Bình Thản. Bạn đã học tập tỉnh giác với sự kiên nhẫn 


trong nội dung của sinh hoạt thường ngày, điều nầy làm cho tâm 
bạn càng ngày càng được tập trung hơn, tức là Định (sưmadhi). 


89 


Không những thế - hành động tỉnh giác trong sinh hoạt thường 
ngày cũng là một tiên trình tham cứu với sự bình thản vào trong 
tính chât của bản tâm. 


Sự tham cứu cũng xảy ra khi bạn đọc sách, học hỏi hay bàn luận 
trong nhóm. Nên nhớ là pháp đàm của chúng ta không phải chỉ là 
lý thuyết suông, mà bao gôm việc áp dụng giáo pháp vào đời 
sống, và nhìn xuyên suốt những vấn đề của đời sông qua giáo 
pháp. Chúng ta cũng đã thấy mình cần có đủ cố gắng và năng lực 
để quán tâm, học hỏi và tham cứu bản tâm. Và chúng ta cũng đã 
thấy rằng sự theo đuổi học tập nầy, mặc dù khó khăn, đem lại 
bình an và niềm vui. Theo cách này, lỗi sống của chúng ta tự nó 
trở thành Con Đường Giác Ngộ. Đây chính là thực tập lối thiền 
Quán Đối Tượng Của Tâm (dhamưna-nupassana). 


90 


Lỗi Sống Sáng Tạo 


9] 


Lôi Sông Sáng Tạo 
H: Tôi có ấn tượng là Phật pháp có tính cách rất cá nhân. 


T: Nó có vẻ như thế, nhưng chúng ta không phải là những sinh 
vật cô lập. Chúng ta sống trong xã hội. Như vậy những gì ảnh 
hưởng tới cá nhân sẽ ảnh hưởng tất cả những người chung quanh. 
Phật giáo tập trung rất nhiều trên sự giác ngộ của môi cá nhân. 
Mặc dầu Phật giáo không bỏ quên cộng đồng, nó phải bắt đầu với 
cá nhân. Khi mỗi cá nhân được chính trực và hoàn toàn được cân 
bằng ở nội tâm, y tự nhiên kéo những người khác vào sự hài hoà 
đó, và cả cộng đồng nữa. Nói cách khác, một sự cân bằng tức thời 
được tạo ra cho một tình thế nào đó. 


H: Làm sao điểu nấy có thể xảy ra? 


Không có công thức kỳ diệu nào cho nó, nhưng có hai yêu tô căn 
bản: kiên nhân và trí tuệ (panna) đem lại sự hài hoà. 


H: Phải chăng kiên nhân là một hình thức thụ động? 


Nếu bạn kiên nhẫn và bao dung nhưng thiểu trí tuệ, sự kiên nhẫn 
và bao dung đó có thể mang hình thức thụ động. Trong trường 
hợp đó, người ta có thê tự để cho mình bị người khác lạm dụng 
bằng nhiều cách. Đó không phải là lối sống thông minh, bởi vì 
sông thông minh là phải tránh hai thái cực: thụ động và nóng nảy. 


Thời nay, người ta luôn luôn sống vội vàng và có khuynh hướng 
bị bịnh thiếu kiên nhẫn. Chúng ta bị lây bịnh thích hành động tức 
khắc, làm liền, khởi sự liền, và làm cái gì trong Sự hối hả. Chúng 
ta không dành thì giờ để suy tư, dừng lại, nghiền ngẫm, và để cho 
sự vật tự chúng phô diễn. Chúng ta có khuynh hướng phản ứng 
bằng một tâm thức có nề nếp rồi loạn - thay vì hành động một 
cách bình tĩnh và tập trung - do đó chúng ta tạo thêm rắc rối. 


92 


Hành động nào thiếu trí tuệ thì có tính phá hoại. Sống thông minh 
có nghĩa là quán xét và nhìn thấy giây phút thích hợp, cơ hội thích 
hợp và tình thế thích hợp để có thể hành động. Trong Phật giáo, 
đây gọiI là Chánh Nghiệp (sama kammanra), tức hành động 
khôn khéo và trọn vẹn. Tóm lại, sống thông minh có nghĩa là 
sông khôn khéo và sáng tạo. 


H: Như vậy, nếu sự thông mình và kiên nhân đêu cân thiết cho lối 
sông khôn khéo, chúng liên hệ với nhau nhự thê nào? Làm sao 
chúng có thê đi chung? 


Trí tuệ (panna) và kiên nhẫn giống như hai mặt của một đồng xu. 
Nếu có trí tuệ thì sự kiên nhẫn tự nó đến. Sự kiên nhẫn thiếu trí 
tuệ chỉ là giả thiện, nó không thể bền lâu, bởi vì sớm hay muộn 
bạn cũng hết kiên nhẫn. Sự bao dung chân thật phải xuất phát từ 
trí tuệ. Bạn thấy, trí tuệ sẽ đem đến Tứ Vô Lượng Tâm (brahửưmma 
viharas) - tức là Từ (meffa: tình thương không điều kiện), Bi 
(karuna: lòng muốn ban vui cứu khổ), Hỉ (mudira: tâm hoan hi, 
không ghen ghét) và Xả (upekha: tâm bình thản, không thiên 
chấp). Chỉ có Từ, Bi và Xả làm cho con người trở nên thánh thiện 
thật sự. Tâm Bình Thản làm cho người đó không còn bám níu, Từ 
và Bi làm cho người đó hoà đồng với người khác, và Trí Tuệ làm 
cho người đó có hành động chánh đáng. Tất cả những điều nầy 
dẫn tới sự thánh thiện thật sự. 


H: Vậy làm sao mình có thể sống hòa đông với người khác? 


Đây là một câu hỏi cực kỳ quan trọng. Đó là vấn đề chú tâm trên 
sự quân bình của chính mình, và là điều căn bản nhất. Trong bất 
cứ tình huống nào mà bạn phải đối diện - dù là cá nhân, xã hội, 
nghề nghiệp, gia đình, bạn bè, vv...- sự quân bình phải bắt đầu từ 
đó...với chính bạn. Nếu bạn lắc lư thì làm sao có thể làm cho 
người khác cân bằng được? Sự cân bằng phải bắt đầu ngay ở đây, 
bên trong chính bạn. Bằng không thì bạn có thể làm chìm tàu vì 
sự lắc lư của mình. 


93 


Chỉ khi nào bạn được hoàn toàn vững vàng và chính trực thì bạn 
mới có thể vươn tới nội tâm của người khác. Bạn không thê thay 
đổi họ một cách có ý và bắt buộc. Sự thay đồi, trước hết, phải đến 
từ bên trong chính bạn. Sự cân bằng phải bắt đầu ngay bên trong 
chính bạn. Chỉ khi nào bạn được cân bằng bên trong, sự cân bằng 
nầy sẽ lan ra toàn bộ tình thế và sẽ tự nó ảnh hưởng đến sự quân 
bình của người khác. Sự kiện nầy xảy ra tức thời. Sự an tịnh của 
chính bạn sẽ làm cho những người khác và tình thế đáp ứng lại 
một cách rất tự nhiên. Chúng ta cần giữ một trái tim cởi mở, để 
cho khi làm bất cứ chuyện gì, hành động của chúng ta là từ tâm từ 
bi, chớ không kém hơn. Lối sống tình thương nây tạo ra năng lực 
lớn lao cho một đời sống hài hòa, sáng tạo và đầy niềm vui. 


Thương và Ghét 


Cô ấy vừa tốt nghiệp trường cao đẳng; quen biết với cô ấy thật là 
nhự được một luông gió mát. Cô ta đây sinh lực, thông mình và 
vui vẻ, với một tâm hôn tươi trẻ luôn luôn học hỏi. Chúng tôi trở 
thành bạn tâm linh với nhau. 


Cô nói với tôi về một người mà cô ghét từ khi còn học trường cao 
đăng. Cô không ưa hắn đến nỗi kế cả trong giấc mộng hắn cũng 
làm cô bực bội. Do đó cô hỏi tôi về Thương và Ghét. 

Š: Bà có thể giải thích cho tôi về Thương và Ghét? 

T:.. cô thấy, thương và ghét không khác nhau lắm đâu. Chúng là 
hai khía cạnh của tâm phân biệt, giông như hai mặt của một đông 
xu. 


Š: Nhưng chúng ta cảm thấy rất khác. 


Phải, ban đầu chúng khác nhau, nhưng chúng đều phát xuất từ 
thói quen phân biệt, và đều dẫn tới đau khổ. Chúng ta thương hay 


94 


ghét một người nào là căn cứ trên sự “thích” hay “không thích". 
Chúng ta tự động phân loại người khác tùy theo những định kiến 
của chúng ta. Nếu họ đáp ứng được lý tưởng của chúng ta và có 
vẻ hợp với sở thích thì tâm chúng ta lập tức bám níu vào họ; 
nhưng nếu họ thuộc loại không hợp với sở thích thì tâm chúng ta 
bắt đầu chối từ họ. Bằng cách nây, chúng ta đi tới Thương và 
Ghét. 


S: Nhưng làm sao chúng fa có thể chấm dứt Thương và Ghét? Tôi 
thây bực mình trong cả hai trường hợp. 


Hãy nghĩ về trường hợp cô thương một người vào lúc nào đó, 
nhưng một lúc khác sau đó thì lại ghét y. Hăn cùng là một người, 
tại sao tình cảm của cô lại thay đôi? 


Š: Có lẽ là vì người ấy và bản thân tôi đều thay đồi. 


Đúng vậy. Điều đó có nghĩa là tình thương của chúng ta thay đổi 
với tình huông, có nghĩa là cảm xúc của chúng ta là vô thường, 
tương đôi với thời gian và nơi chôn. 


S: Cảm xúc của chúng ta là vô thường? 


Thật đúng vậy. Đây là điều mà Đức Phật gọi là Maya, ảo tưởng 
của tâm thức. Cảm xúc của chúng ta là ảo tưởng sinh ra từ tâm 
khái niệm; chúng phát xuất từ bản ngã. Theo Phật giáo, bởi vì bản 
ngã chỉ là ảo tưởng, tất cả những gì phát sinh từ tâm khái niệm 
cũng đều là ảo hóa. Nó không có thực chất, thường tính và bình 
an tính. Do đó tình thương thế tục là không bền, nó có thể trở 
thành sự ghét. 


Khoảng một tuần sau, cô ây lại đến gặp tôi, và lân náy cô rát hớn 
hở nói với tôi: 


95 


Š: Bây giờ tôi hoàn toàn hiểu những gì bà nói về Thương và Ghét. 
Tôi gặp người đó hôm trước đáy, và thật đáng ngạc nhiên thay, 
tôi tự thấy mình đi đến với hắn và chào hỏi hắn mà không ngắn 
ngại. Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi không còn cảm thấy thù 
nghịch với hắn nữa. Trước đây, tôi rất ghét thấy bản mặt hắn. 
Thật là một sự giải tỏa lớn lao đổi với tôi! Bây giờ tôi cảm thấy 
mình được tự do! 


Tôi muôn hỏi cô một điêu: lân nây trước khi cô gặp người đó, cô 
cảm thây còn sự ghét bỏ trong tâm mình hay không? 


Š: nhĩ, khi nghĩ về điều đó, thật là tôi không có. 
Và ngay bây giờ đây, cô còn ghét hắn không? 

Š: Không. 

Vậy thì, có cái gì khác, trước và sau? 

Có ấy bật cười và nói: 

Thật rất đúng! 


Ừ, cô đã thoát khỏi sự thương và ghét nầy trước khi cô gặp hắn 
phải không? 


S: Phải, đúng vậy. 

Cô đã làm gì để được tự do như thế? 

S A, tôi có làm gì đâu. Tôi tự mình được tự do. 

Đúng vậy. Chúng ta tự mình không có thương và ghét. Chỉ khi 


nào chúng ta bắt đầu thích hay không thích thì chúng ta mới bị rắc 
rôi bởi cảm xúc sau đó. Ngay khi chúng ta vừa nhận ra răng 


96 


chúng nó chỉ là ảo tưởng do chúng ta tự tạo ra, chúng ta được tự 
do. Chúng ta được trở về tình trạng ban đầu trong đó không có 
thương và ghét. Chỉ khi nào tâm mình bắt đầu làm việc với “thích” 
và “không thích" thì thương và ghét trở thành gánh nặng và chúng 
ta tạm thời bị mất tự do. 


Đây là một thí dụ thực tế cho thấy khi đám mây ảo tưởng được 


vén lên thì chúng ta sẽ có được tự do và giác ngộ về giây phút 
hiện tại. 


Hạnh Phúc 


Ngày kia, một người bạn thấy tôi đang đọc sách Phật nên hỏi: 


97 


'Bà đang muốn tìm hạnh phúc? 

T: Phải 

R: Bà đã tìm được chưa? 

Được tồi. 

R: Làm sao từn được? 

Bởi nhận thức rằng tôi không thể tìm thấy nó. 

R: Sao lại thế? 

Không có cái gì gọi là cảm giác hạnh phúc thường trực và vĩnh 
cữu trong cõi đời nây. Khi chúng ta gặp người, sự vật, hoặc biên 
cô làm chúng ta hài lòng - chúng ta có cảm giác sung sướng hay 
khoái lạc - nhưng đó chỉ là tạm bợ. 

Chúng ta mơ ước cảm giác khoái lạc, nghĩ rằng nếu chúng ta có 
được tất cả những gì mong muốn thì chúng ta sẽ được hạnh phúc. 
Khi chúng ta cô tìm hạnh phúc ở bên ngoài, cuối cùng chúng ta ở 
trong vòng lân quân. Chúng ta không bao giờ có được sự thỏa 
mãn trọn vẹn từ người khác, và chúng ta cũng không thê cho họ 
điều đó được. Chúng ta quên răng những người khác cũng ở trong 
tình thê như chúng ta. Họ mong đợi chúng ta đem lại cho họ cùng 


loại thỏa mãn đó. 


Ngay khi chúng ta cố tìm hạnh phúc, thì chúng ta đã ở trên con 
đường không hạnh phúc rôi. 


R: Có lối thoát nào không? 


98 


Có, có một lối thoát. Chúng ta chỉ tìm được hạnh phúc khi chúng 
ta ngưng đi tìm nó. 


R: Nhưng điều nây rất khó. 


Đó là mâu thuẫn. Ngay giây phút chúng ta muốn hạnh phúc, 
chúng ta bắt đầu bám níu vào nó trong bản tâm. Trước tiên, chúng 
ta bám níu vào ý niệm riêng của chúng ta về hạnh phúc. Chúng ta 
liên hệ với thế giới bên ngoài như là suối nguồn thỏa mãn và 
chúng ta đi tìm những gì chúng ta cho là có liên hệ với hạnh phúc 
- như là gom chứa tài sản, thành công, danh vọng hay quyền thế. 
Ngay khi chúng ta trở thành dính níu với bất cứ ý niệm nào - hạnh 
phúc, thành công hay cái gì khác - chúng ta đã bị căng thăng rồi. 
Sự bám níu chính nó là một tình trạng căng thẳng, và những gì 
phát xuất từ nó cũng là căng thăng. Thí dụ như bạn hãy nắm tay 
lại thành một nắm. Ngay khi bạn bắt đầu nắm tay lại, bạn phải 
dùng năng lượng đề giữ cho các ngón tay liền chặc với nhau. Khi 
bạn buông nắm tay, bàn tay bạn lại được tự do. 


Tâm của chúng ta cũng thế. Khi nó ở trong tình trạng nắm chặc, 
nó không bao giờ có tự do. Nó không bao giờ có thê kinh nghiệm 
được bình an và hạnh phúc, dù cho bạn có được tât cả tài sản, 
danh vọng và quyên lực trên thê gian nây. 

R: Vậy thì làm sao chúng ta làm sao có lối thoát? 

Chỉ có cách buông xả thôi. 

R: Buông xả cải gì? 


Dục vọng muôn được hạnh phúc của bạn. 


99 


Tình Thương và Lòng Bi Mân 
A: Thế nào là lòng bi mẫn thật sự? 


T: Tâm Bi (karuna trong tiếng Pa-li) là một trong bốn vô lượng 
tâm (brahma viharas), tức là bỗn đức tính tự có sẵn của Trí Tuệ 
(panna). Ba đức tính khác là tâm Từ (merra: tình thương vô điều 
kiện), tâm Hi (mua: tâm hoan hỉ, không ghen ghét) và tâm Xả 
(upekha: tâm bình thản). Một hành động bị mẫn không phải biệt 
lập, mà nó cũng biểu hiện những đức tính khác của Trí Tuệ. 


A: Giả sử nhự anh có một người bạn ghiên rượu và anh muốn 
giúp đố cô áy. Anh phải hành động thể nào cho đúng nêu cô ấy 
không chịu nghe lời khuyên của anh? 


B: Ngay cả nếu con trai tôi là một nạn nhân, tôi cũng đê nghị nó 
vào bịnh viện. Tôi sẽ có gắng hết sức giúp nó nếu nó chịu đi. 
Bằng không thì thôi, tôi sẽ không nổi giận hay nói gì cả. 


Phải, điều đó rất đúng nêu bạn muốn nói rằng chúng ta không thể 
nào giúp một người chưa sẵn sàng đề được giúp đỡ, nhưng ở đây 
chúng ta phải hết sức cần thận xét tâm mình. Chỉ có một đường 
chỉ rất nhỏ giữa sự bình thản và lãnh đạm. Nếu chúng ta cỗ làm 
một hành động bị mẫn một cách biệt lập, không có trí tuệ hướng 
dẫn, thì có sự nguy hiểm. 


B: Tại sao thế? 


Bởi vì trước hết, chỉ có trí tuệ mới có thể phân biệt giữa sự bình 
thản và sự lãnh đạm. Một người có thê rất khéo léo tách mình ra 
khỏi cảm xúc về một tình huống hay liên hệ với người khác. 
Nhưng sự tách rời đó không hắn là sự bình thản thật sự; mà có thể 
chỉ là sự lầm lạc, và sự lầm lạc nầy có thể dẫn tới sự lãnh đạm và 
bỏ quên. Bạn có thể bị dẫn tới suy nghĩ sai lầm rằng khi mình đã 
làm hết bổn phận rồi thì thôi, phần còn lại không can hệ tới mình 


100 


nữa. Bạn cũng phải phân biệt giữa việc làm tròn bổn phận một 
cách lãnh đạm, và hành động với tâm Từ và tâm BI. Chỉ có một 
sự cách biệt rât nhỏ nhiệm giữa hai loại hành động nây. 


B: Vậy thì sự bình thản (Upekha: tâm xả) là gì nếu nó không phải 
là sự tách rời 2 


Tách rời là đôi nghĩa với bám níu. Nó có nghĩa là tách mình ra 
khỏi sự liên hệ với một người hay một vật nào. 


Sự bình thản vượt thoát cả hai nghĩa bám níu và tách rời 


Nó có nghĩa là nhìn sự vật đúng như thực tẾ, không bám níu hay 
vât bỏ. Nó siêu thoát cả dính níu và tách rời. 


B: Sự bình thản và lãnh đạm khác nhau như thế nào? 


Sự lãnh đạm là kết quả của sự thiếu quan tâm, thiếu tình thương. 
Trong khi đó: 





Sự bình thản phát sinh từ trí tuệ và tình thương. Tự nó không phải 
là một đức tính biệt lập. 





Nó là một phần trong toàn bộ của Trí Tuệ, tâm Từ, tâm Bi và tâm 
Hi. Cũng thế, tâm Bi không phải là cảm xúc biệt lập. Nếu nó biệt 
lập thì đó có thể chỉ là cảm xúc phát sinh do sự điều-kiện-hóa 
hạnh kiêm dựa trên ý tưởng về lòng Bi, chớ không phải thật sự là 
lòng BI. 


A: Vậy thì thế nào là lòng bi mẫn thật sự? 


Lòng Từ và lòng Bi thật sự, là những biểu hiện tức thời của Trí 
Tuệ (panna). Nêu có Trí Tuệ thì đã có Từ, Bi, Hỉ và Xả rôi. Một 


101 


hành động bi mẫn đơn thuần cũng bao gồm tất cả những đức tính 
đó. 


Thí dụ như trường hợp đứa con ghiền rượu, trí tuệ sẽ giúp bạn đủ 
sáng suốt để nhìn toàn bộ tình hình: bịnh ghiền đang hoành hành 
thế nào trên con bạn và nó có hại đến người khác hay không; toàn 
bộ gia đình bị ảnh hưởng thê nào, những sự khổ đau về tâm lý, xã 
hội và tài chánh gây ra bởi nạn ghiền rượu, vv...Bạn có thể tự tách 
ly và không bị ảnh hưởng bởi việc nó từ chối đề nghị của bạn, 
nhưng sự bình thản của bạn không nên trở thành sự lãnh đạm. 


Có một sự khác biệt rât lớn và hêt sức quan trọng giữa hành động 
tách rời mình ra khỏi cảm xúc và hành động tách rời mình ra khỏi 
tình thê. 





Bạn vẫn có thê thật sự quan tâm và tích cực dẫn thân vào bất cứ 
tình thế nào mà không cần phải phát tiết năng lực cảm xúc. Tuệ 
giác của bạn trên toàn bộ tình thê và tình thương của bạn đối với 
gia đình sẽ đưa bạn đến hành động đúng đẫn trong tình thê đó. 


B: Như vậy chúng ta có thể nói rằng trí tuệ và tình thương sẽ 
kiêm soát và quân bình tâm Xả? 


Phải, đúng thế. Tình thương giữ cho bạn còn dấn thân vào tình 
thế; lòng Bi làm cho bạn hòa đồng với người khác, sự bình thản 
(tâm Xả) giúp bạn siêu thoát cảm xúc và nhìn sự vật một cách 
khách quan; và trí tuệ giúp bạn nhận ra giải pháp đúng đắn cho 
vấn đề hay tình thế, có lợi cho chính bạn và người khác. 


A: Còn tâm Hỉ thì sao? Làm sao niềm vui có thể đến trong hành 
động có tính toàn bộ nây? 


Một hành động sẽ không có niêm vui nêu nó được làm trên căn 


bản bốn phận thuần túy. Niềm vui cũng thiếu nếu bạn giúp người 
vì thương hại. Bôn phận và sự thương hại thì chưa đủ cho lòng Bi 


102 


thật sự. Niềm vui chỉ có mặt khi hành động phát xuất từ trí tuệ, 
tình thương, lòng bi mẫn và sự bình thản. Hành động đó đầy niềm 
vui vì nó không bị câu thúc bởi sự bám níu hay đè nặng bởi lo âu 
và căng thắng. 


Tình thương và niềm vui làm cho lòng Bi được vững bền. Người 
ta không bỏ cuộc dễ dàng cho đến khi đạt được kết quả tốt trong 
nghịch cảnh. Một hành động đầy niềm vui không có bám níu vào 
cảm xúc sẽ làm cho sự dẫn thân được hoàn mãn. Đó là hành động 
phát xuất từ một tâm hôn tự do. 


B: Bà nói tâm hôn tự do là nghĩa thế nào? 
Tâm hôn tự do là một tâm hôn không bị dính níu vào bât cứ gì, kê 
cả một khái niệm vê lòng BI. 


B: Bà nói vậy nghĩa là sao? 


Một tâm hồn tự do là một tâm hồn luôn luôn ở trong giây phút 
hiện tại. Bởi vì không bị dính níu vào đâu, nó có thể nhìn toàn bộ 
tình thế và thích ứng với những điều kiện chủ chốt - do đó bạn có 
thể hành động thích hợp. 


Giả sử như người ghiền rượu là bạn của anh. Anh sẽ hành động 
hơi khác với trường hợp y là con trai của anh. Đối với con, anh có 
trách nhiệm đạo đức lớn hơn đối với một người bạn rất nhiều. 
Hơn nữa, sự đối xử của anh sẽ thay đổi tùy theo vị thế và sự liên 
hệ của anh đối với người bạn đó, thái độ và sự đáp ứng của y, 
vv...Có nhiều yếu tô quyết định để anh có thể dấn thân đến mức 
độ nào. Trái lại nếu anh có một đứa con lâm bịnh, anh sẽ không 
ngần ngại đem đứa nhỏ vào bịnh viện, dù đứa nhỏ có hài lòng về 
quyết định của anh hay không. Mỗi tình huống là duy nhất và 
không có qui tắc cố định nào có thê áp dụng cho mọi trường hợp. 
Chỉ có một tiêu chuẩn mà Đức Phật vạch ra là chúng ta nên hành 
động thế nào để lợi người và lợi mình. 


103 


B:Như vậy không có qui tắc cứng ngắc và mau lẹ nào cho lòng bi 
mân? 


Lý do chúng ta có buổi luận đàm nầy là vì tôi rất e ngại rằng Sự 
tổng quát hóa của tôi có thể bị hiểu lầm là những chỉ dẫn cho 
hành động, ngay cả trên phương diện lòng Bi. Một ý tưởng cố 
định, hay một chỉ dẫn cho hành động, có thê là không đúng cho 
mọi trường hợp. 


Sự dính níu dẫn đến sự điều-kiện-hóa, và mỗi khi bạn gặp một 
tình thế tương tợ thì bạn phản ứng theo nề nếp đó, mặc dù là tình 
thế có thể sai khác. Tâm thức phải hoàn toàn không bị dính níu thì 
lòng Bi mới thật sự đến. Mỗi tình thế là duy nhất và không giống 
với tình thế khác, nên chúng ta phải đối phó với nó một cách khác 
biệt, tùy theo yêu cầu và lợi ích của tình thế cá biệt đó. Nếu không 
có tuệ giác sáng tỏ và nếu hành động của bạn đem lại tai hại, thì 
bạn và người khác phải đau khổ một cách vô ích. 


104 


Tâm Bình Thản và Tâm Lãnh Đạm 


Tôi có một người bạn luôn luôn đến thăm tôi để bàn luận về Phật 
pháp mỗi khi anh có dịp tới thành phố. Anh là một Phật tử thuần 
thành đã học hỏi và thực tập Phật pháp nhiều năm ở Tích-lan với 
ông thây viện chủ của anh. Anh ấy đã viết thơ cho tôi trước là anh 
muốn bàn luận bài viết của tôi về Tình Thương và Lòng Bì Mẫn. 
Anh vào đề ngay khi vừa tới nơi. 


G: Tôi rất cảm kích về bài viết “Tình Thương và Lòng Bi Mẫn" và 
tôi rất mừng khi bà viết về đề mục đó, bởi vì đây chính là một 
trong những vấn đề mà tôi phải đối diện với đứa con trai đang 
tuổi thanh niên của tôi. Thật đúng là khi đã nghiên cứu Phật pháp 
thì chúng ta học cách tách ly khỏi những người khác, nhưng như 
bà đã nói, thật là khó phân biệt giữa sự bình thản và sự lãnh đạm. 
Và thường khi chúng ta lầm lẫn hai thứ nấy. Tôi thấy khi tự tách 
ly, tôi cũng xa cách với người khác. 


T: Phải, khi chúng ta bắt đầu học Phật và tìm cách áp dụng giáo 
pháp vào đời sống, chúng ta bắt đầu bằng cách tự tách ly, buông 
xả. Đó là bởi vì chúng ta vốn đã bị điều kiện hóa, trên phương 
diện tâm lý và cảm xúc, để bám níu vào bất cứ gì có liên hệ với 
chúng ta. Chúng ta học cách tách mình khỏi tình thế thay vì bị 
nhận chìm và kẹt cứng trong đó, để chúng ta có thể nhìn nó một 
cách khách quan hơn. 


GŒ: Như là trở thành một chứng nhân? 

Phải, lúc ban đầu chúng ta phải học cách làm chứng nhân chớ 
không dính líu với cảm xúc. Chúng ta cân phải khách quan đê có 
thê nhìn tình huông “như nó là” (đúng như thực tê) mà không 
thiên lệch. 


Nhưng làm như thế thì chúng ta có thê đi tới tách mình quá mức, 
trừ phi chúng ta có sự hướng dẫn rõ ràng. Sự tách ly có thể lấn áp 


105 


các cảm xúc khác như là sự quan tâm và chú ý đến hạnh phúc và 
lợi lạc của người khác. Điều này có thê dẫn tới sự phân cách tâm 
lý đối với họ, bởi vì chúng ta có thể nhận lầm sự thỏa mãn của 
mình và cho rằng mình đã làm xong bổn phận và không còn gì 
phải làm nữa. 


GŒ: Điều đó thật là đúng. Tôi cảm thấy rất khó khăn khi thuyết 
phục con tôi về những gì mà tôi nghĩ là sẽ tốt nhất cho nó. Bởi vì 
nó không thật sự đáp ứng, tôi đã trở nên tách ly phần nào lúc nẫy. 
Tôi nghĩ là mình đã làm xong bốn phận, và từ đó thì chấp nhận 
hay không là tùy nó. Nếu nó không chịu thì tôi làm gì được đây? 
Tôi thường nghĩ như thế. Nhưng bây giờ thì tôi thấy thật là không 
nên. 


Phải, khi chúng ta tự tách ly theo cách nào đó, thì chúng ta cũng 
có khuynh hướng tách ly theo những cách khác. 


G: Tại sao nó xảy ra như thể? 


Đây cũng là một thứ điều kiện hóa. Trước đây, chúng ta bị điều 
kiện hóa để bám níu vào tất cả. Khi chúng ta học Phật pháp, 
chúng ta được dạy cách tách ly hay buông xả; tuy nhiên thay vì 
bám níu vào mọi sự vật, bây giờ chúng ta lại bám níu vào ý niệm 
buông xả. Do đó chúng ta bị điều kiện hóa quá mức theo chiều 
ngược lại. Chúng ta buông xả hầu như tất cả. Do đó khi phải đối 
diện với một tình thế, chúng ta có khuynh hướng buông xả cả tình 
thế lẫn nhân vật. Kể cả buông xả cũng có thê trở thành thói quen. 


GŒ: Một thói quen? 


Bạn xem, tâm thức mình là một thứ gì rất kỳ lạ. Nó có thói quen 
dính níu vào một cái gì - kinh nghiệm đã qua và ký ức, tri kiến và 
ý niệm cũ, vv...Bởi vậy, chúng ta không thể kinh nghiệm giây 
phút hiện tại mà không bám níu vào một cái gì. Chúng ta bám níu 
vào cả đến những giáo lý cao siêu nhất. 


106 


Ý niệm buông xả cũng chỉ là một khái niệm. Khái niệm nầy có 
ích khi chúng ta bắt đầu học Phật, hay khi chúng ta tu tập thiền 
định. Nhưng cuối cùng chúng ta trở thành quá giỏi trong việc tách 
ly, đến nỗi chúng ta không nhận ra là mình đang bám níu vào một 
khái niệm khác. Từ khái niệm bản ngã chúng ta chuyên qua khái 
niệm vô ngã, cái ý tưởng là “nó không can hệ gì đến tôi”. Điều 
này dẫn đến sự dửng dưng và thiếu quan tâm đến người khác. 


Do đó, bạn có thể vô tình đóng kín lòng mình và cả trái tim đối 
với những người thân nhât. Điêu nây tạo ra ngăn cách g1ữa bạn và 
những người liên hệ. 


GŒ: Đây có phải là điều mà bà gọi là sự lãnh đạm chăng? 


Phải, đúng vậy. Từ tách ly, chúng ta vô tình bước vào sự lãnh 
đạm. Xin nhắc bạn, đây không phải là sự lãnh đạm cô ý, không có 
ý định nào đằng sau nó. Đó chỉ là sự điều kiện hóa. Khi nào tâm 
mình còn đáp ứng với người khác và tình thế theo một nề nếp 
nào, thì tình thương và lòng bi mẫn không còn chỗ để xảy đến. 


G: Vậy thì tình thương làm sao đến? 

Tình thương chỉ đến trong một tâm hồn hoàn toàn tự đo, không bị 
dính níu với bât cứ khái niệm nào - ngay cả với khái niệm buông 
xả. Chúng ta phải học cách tự giải thoát mình khỏi khái niệm 
buông xả. 


Œ: Nhưng làm sao chúng ta tự giải thoát khỏi khái niệm nây? 


Bằng cách tỉnh giác về giây phút hiện tại. Tôi muốn nhấn mạnh 
điểm này. Khi nào bạn nhận biết là mình đang bám níu 

vào khái niệm buông xả, bạn sẽ buông nó đi. Trong giây phút 
“buông" đó, bạn được tự đo. 


107 


Có câu chuyện ngụ ngôn về một thiền sinh mỗi tay cầm một cái 
bình. Khi thiền sư thấy y, ông ta hét: 'Buông nó đi!?, và thiền sinh 
buông một bình. Thiền sư lại ra lịnh “Buông nó đi!”, và thiền sinh 
buông cái bình còn lại. Thiền sư lại hét: “Buông nó đI!”, và thiền 
sinh bỗng nhiên đắc ngộ. Tất cả mọi thứ đều được buông xả từ 
bản tâm, thiền sinh trở nên hoàn toàn tự do. Trong giây phút hoàn 
toàn tự do đó, thiền sinh kinh nghiệm được Thực Tế. 


Khi chúng ta nhận biệt mình bị điêu kiện hóa vê buông xả, chúng 
ta tức thời siêu thoát sự điêu kiện hóa. Chúng ta thôi bám níu vào 
ý niệm buông xả sự quan tâm và chú ý đên người khác. 





Chỉ trong những giây phút tâm được hoàn toàn tự do thì sự bình 
thản (tâm Xả) mới siêu thoát được cả hai tình trạng tâm thức dính 
níu và tách ly. 





Chỉ khi đó tuệ giác mới tức thời xảy đến về giải pháp tốt nhất cho 
tình thế. Nếu tình thế cần sự quan tâm thì chúng ta quan tâm, nêu 
cần sự lo lắng thì chúng ta lo lắng; nếu cần hành động hay can 
thiệp thì chúng ta không ngần ngại. Chúng ta buông xả và nhặt 
lên cùng một lúc. 


G: Xin bà giải thích thêm một chút. 


Chúng ta cần phải buông xả sự bám níu vào một ý tưởng có định - 
thí dụ như bản ngã và ý muốn thay đổi người khác. Nhưng đồng 
thời chúng ta phải nhặt lên những khía cạnh thực tế của đời sống. 
Nói tóm lại, hãy làm cho hành động bạn có tính thuần túy - đến 
thắng từ trái tim bạn. 


Thí dụ như trường hợp của một đứa trẻ còn vị thành niên, sự lãnh 
đạm về phần của cha mẹ thật là không nên, có khi nguy hiểm nữa. 
Trẻ con không đủ hiểu biết và chín chắn đề có thể tự quyết định 
trên nhiều vấn đề. Chúng cần sự quan tâm và lo lắng liên tục của 


108 


chúng ta. Khi nào hành động của chúng ta không phát xuất từ 
lòng vị kỷ, và chúng ta có đủ tuệ giác về nhu câu của đứa trẻ, 
chúng ta có thể vươn tay tới nó. Nhưng nếu để cho ý tưởng buông 
xả tạo ra sự ngăn cách bên trong, thì chúng ta sẽ bị tê liệt. Trước 
hết, chúng ta cân đối phó với vấn đề nội tâm của chúng ta, tức ý 
muốn kiêm soát. Sau đó chúng ta mới có thê đối phó có hiệu quả 
với những vấn đề bên ngoài. 


GŒ: Nhưng còn vấn đề làm chứng nhân? Nếu chỉ là chứng nhân 
thì chúng ta không quan tâm và dán thân. 


Điều đó đúng. Lúc ban đầu, bạn cần học làm chứng nhân - để tách 
ly mình khỏi cảm xúc về tình thế. Nhưng làm chứng nhân chỉ là 
một giai đoạn trong tiến trình học tập cách nhìn khách quan. Khi 
chúng ta đã học cách nhìn khách quan xong, chúng ta phải bước 
trở vào những bi kịch của đời sống. 


GŒ: Nhưng có thể nào chúng ta lại bị kẹt cứng trong chu trình 
phiên não như trước? 


Phải, đó là một sự nguy hiểm. Nếu bạn không đạt được tuệ giác 
nào nhờ sự rút lui của mình, bạn có thể lại bước vào chu trình 
phiền não cũ. Nhưng nếu bạn biết cách “buông xả và nhặt lên? 
đồng thời thì bạn không còn bị kẹt cứng nữa. 


Bạn thấy, khi bước trở vào những bi kịch của đời sống, bạn bước 
vào một cách khác. Bây giờ, bạn hành động với hiểu biết sáng 
suốt chớ không phải với sợ hãi hay ngu tối. Trước kia, bạn nhìn 
tình thế qua bản ngã - bạn nhìn sự vật qua lăng kính. Không thể 
thấy được toàn bộ tình thế nếu chúng ta muốn kiểm soát tình thê. 
Trước đây, điều quan trọng hơn là thỏa mãn bản ngã của mình. 
Bây giờ, sau khi bước lui và bỏ đi lăng kính, bạn có thể thấy được 
toàn bộ khung cảnh của những gì đang xảy ra chung quanh. 


109 


Khi bạn càng có tự do trong giây phút hiện tại, bạn càng có thể 
thấy rõ ràng tình thế. Sự sáng tỏ nầy đem đến với nÓ sự nhạy cảm 
và lòng bi mẫn đối với người khác, nhờ đó bạn vẫn còn dấn thân 
mặc dâu họ không đáp ứng tức thời. Bạn có thể kiên nhẫn tìm 
cách làm lợi lạc cho người khác, bởi vì bạn không bị cảm xúc đè 
nặng. Hành động dấn thân tự nó trở thành niềm vui bởi vì đó là 
một hành động tự do, một hành động từ tình thương thuần túy và 
sự tức thời. Bạn là một phần của toàn thê, bạn không còn bị cô lập 
đối với người khác. Bạn liên hệ với họ mà không đánh mất chính 
mình trong những vấn đề của họ. Bạn đứng tự do, nhưng không 
xa cách. Đó là sự bình thản thật sự. 


Lạc Thú Giác Quan 


110 


SDD: Tôi vừa đọc được một bài viết về lạc thú xác thân của một 
giáo sư Phật học nổi tiếng, ông nói tại sao lạc thú giác- quan là 
tai họa cho nhân loại. Ông giải thích tại sao sự bảm níu vào lạc 
thủ xác thân tạo ra nhiều vấn đề cho xã hội. 


T: Thật đúng là có sự quá trụy lạc trong lạc thú giác quan. Rõ 
ràng là xã hội tân thời đã quá chú trọng đến lạc thú xác thân đến 
nỗi trở thành nô lệ cho chúng. Chúng ta hãy nhìn một cách khách 
quan vào cội rễ của vấn đề. Bằng không, chúng ta lại rơi vào cạm 
bẫy của sự chối bỏ thế giới giác quan hay chạy trốn nó, và cuối 
cùng thì điều nầy cũng tai hại như là làm nô lệ cho chúng. Có thể 
chúng ta bị kẹt cứng trong sự chối từ thế giới giác quan. 


SDD: Sao lại thế? 


Nếu bạn nghĩ rằng quá chú tâm tới thế giới giác quan là cội rễ của 
vấn đề, thì bạn có thể có cảm giác tội lỗi khi hưởng thụ lạc thú. 
Bạn có thể trở nên sợ hãi việc kinh nghiệm lạc thú giác quan. 
Điều nầy dẫn tới sự trốn tránh và ám ảnh sợ hãi, nếu bạn không 
cần thận. 


SDD: Vậy thì giải pháp cho vấn đề là thế nào? 


Sự khao khát lạc thú xác thân phần lớn là do cảm giác bất an và 
sự thiếu tuệ giác. Chúng ta không biết mình thiếu cái gì, nên chạy 
tìm ở bên ngoài. Chúng ta cô lấp đầy khoảng trống cảm xúc bằng 
đủ loại giải trí. Và dĩ nhiên, với ngành thương mại ào ạt hiện nay, 
việc thuận tiện nhất cho chúng ta là đắm mình vào đủ loại kinh 
nghiệm đem lại lạc thú giác quan. Nhưng rồi thế nào chúng ta 
cũng nhận thấy là chu trình trụy lạc - tìm kiếm không có chấm 
dút. Không thê có sự thỏa mãn tuyệt đối và bền lâu từ lạc thú xác 
thân, bởi vì chúng ta không có tự do trong giây phút hiện tại. 


SDD: Tại sao như thế? 


1II 


Tâm chúng ta, trong tình trạng bất an, cần phải bám níu vào một 
cái gì - sở hữu vật chất, lạc thú giác quan, giải trí, tài sản, danh 
tiếng, thành công, ...gần như bắt cứ thứ gì trên thế gian này - để 
lấp đầy khoảng trống cảm xúc. Thật ra, những thứ nầy chỉ cho 
chúng ta cảm giác an ninh giả dối hay sự thỏa mãn tạm thời thôi. 


SDD: Làm sao đổi phó với cảm giác bất an? 
Chỉ có một cách đối phó với cảm giác bất an mà thôi. 
SDD: Đó là cách nào? 


Đó là đi đến sự hiểu biết là chúng ta không thê tìm được an ninh 
bất cứ ở đâu và trong bắt cứ gì. 





Chính là sự tìm kiếm an ninh đã làm cho tâm chúng ta bất an; bởi 
vì tâm bị trói buộc vào sự tìm kiếm cho nên nó không được tự do 
kinh nghiệm những gì có thê tìm được trong giây phút hiện tại. 
Chúng ta có khuynh hướng phóng tâm vào tương lai, cho nên 
chúng ta không thê sống hoàn toàn trong giây phút hiện tại; chúng 
ta chỉ kinh nghiệm được hiện tại phần nào thôi. Do đó chúng ta 
không kinh nghiệm được sự tươi mát của giây phút hiện tại. 
Nhưng nếu môi giây phút xảy tới được kinh nghiệm trọn vẹn, vẻ 
đẹp và niềm "vui của khung cảnh chung quanh sẽ trở nên rất hiển 
nhiên đến nỗi chúng ta không cần tìm sự thỏa mãn ở nơi nào 
khác. 


SDD: Nhưng làm sao chúng ta học cách sống trong giây phút 
hiện tại? 


Chúng ta lại trở lại cách sống tỉnh giác với giây phút hiện tại. 


112 


SDD: Tỉnh giác về cái gì? Tỉnh giác về thân thể hay là về chuyện 
ta đang làm? 


Tỉnh giác về thân thê giúp bạn hiện hữu trong giây phút hiện tại, 
nhưng điều quan trọng nhất là nhận biết sự tự do của chính mình 
trong giây phút đó. Nếu bạn bắt đầu muốn này muốn nọ, nghĩ về 
quá khứ và nghĩ cách hưởng thụ trong tương lai, bạn không còn tự 
do. Giây phút hiện tại bị dục vọng xâm chiếm và do đó sự tự do 
bản nhiên của bạn trong giây phút đó sẽ bị mắt đi. 


SDD: Bà muốn nói là chúng ta bản nhiên vốn là tự do nhưng đã 
tự làm mình mát tự do? 


Phải, giống như là bạn bị cột chặc bằng một sợi dây vô hình, bởi 
chính bạn chớ không do ai khác. 


SDD: Bà muốn nói là, khi mình nhận biết rằng không có sợi dây 
nào trôi mình, thì mình đã được tự do rồi? 


Thật đúng như vậy. Từ đó, bạn trở về với sự tự do bản nhiên 
trong giây phút hiện tại, và bạn có thể kinh nghiệm mọi sự liên hệ 
một cách tươi mát, trong đời sống thường ngày. Ngay cả những 
sự vật bình thường nhất cũng trở nên hoàn hảo, và bạn không cần 
phải đi tìm tự do ở nơi nào khác hay lệ thuộc vào những kinh 
nghiệm mới và lạc thú xác thân. Bạn thấy, sự tự do bản nhiên 
trong chúng ta là một cái gì vĩnh cữu, bởi vì nó là bản chất bẩm 
sinh của sự hiện hữu nơi chúng ta; nó là một món quà thiên nhiên 
của đời sống. Tất cả những gì bên ngoài chúng ta đều là giả tạo và 
kém khuyết. 


Như vậy, để có tự do đối với lạc thú giác quan không phải là bám 


níu hay chạy trôn nó, mà chúng ta phải học cách đê được tự do 
nội tâm. Từ căn bản tự do bên trong nây, các giác quan không còn 


113 


đe dọa hay lôi cuốn bạn được nữa. Do đó bạn có khả năng kinh 
nghiệm lạc thú giác quan mà không trở thành nô lệ cho chúng. 


Thật ra, chúng ta học Phật pháp không phải là để tự khép kín đối 
với thê giới bên ngoài hay ngược lại làm nô lệ cho nó, mà là để 
đạt tới sự tự do bản nhiên và bẩm sinh của chúng ta. Từ đó chúng 
ta có thể kinh nghiệm thế giới đúng như thực tế, trong cái đẹp và 
cái xấu, trong cái bình thường và cái siêu việt - mà không bị trở 
ngại hay kẹt cứng trong những cạm bẫy của đời sống. 


114 


Hình Thức Bên Ngoài 


D: Bà nói là chúng ta không nên bảm níu vào hình thức và cũng 
không nên chói bỏ nó. Làm sao biết là chúng ta có bám níu hay 
không ? 


T: Điều đó tùy thuộc bạn có tự mâu thuẫn về hình thức hay 
không. Xã hội chúng ta cần vài loại hình thức. Người ta mong đợi 
bạn xử sự theo cách nào đó, và ăn mặc theo một lối nào đó. Chân 
lý tương đối này gọi là Pannari. Nó có nghĩa là hiểu biết hình 
thức nào thích hợp cho tình thế đó. Nhưng nếu bạn bám níu vào 
hình thức, tâm bạn trở nên cứng ngắc và bạn làm nô lệ cho hình 
thức. Ngược lại, nếu bạn chối bỏ hình thức mà bạn đang ở trong 
đó, bạn cũng bị nô lệ hóa. 


D: Tại sao thể? 


Khi bạn chối từ cái gì, bạn đang bám níu vào sự chối từ đó. Tâm 
bạn bị dính níu vào sự chối bỏ. Dù bám níu hay chối bỏ, tâm bạn 
bị dính níu và không bao giờ thoát khỏi sự xung đột. Bạn luôn 
luôn đấu tranh. 


D: Làm sao thoát khỏi sự dính níu nây? 

Bạn phải siêu thoát nhị nguyên của hình thức và không hình thức. 
Bạn bám níu hay chối bỏ bởi vì bạn đã dựng lên sự “thích” hay 
'không thích" trong tâm. Có thê là bạn chôi bỏ một hình thức qui 
định. Mặc dù chân lý nây là tương đôi, nó vẫn là qui tắc được 
châp nhận trong lúc đó. Nêu bạn nôi loạn chông lại hình thức, bạn 
không thê châp nhận sự vật đúng như thực tê. 

D: Nhưng làm sao chúng ta có thể chấp nhận một hình thức khi 


nó ngược lại với sự phản đoán tốt hơn của chúng ta? 


115 


Đây đúng là trọng tâm của vấn đề. Chính là vì sự phán đoán giá 
trị mà chúng ta không thể nhìn sự vật “như chúng là”. Chúng ta 
nhìn sự vật theo lối suy tư của chúng ta. Sự thích và không thích 
trở thành khuôn mẫu định chuẩn của chúng ta. Chúng ta chối bỏ 
ngay những gì không thích hợp với khuôn mẫu. Ngược lại nếu cái 
gì hợp khuôn thì chúng ta ôm lấy làm sở hữu. Tâm chúng ta luôn 
luôn nhảy chuyền giữa hai thái cực này, bám níu và chối bỏ. Khi 
nào bản tâm còn bị phân cực như thế, chúng ta luôn luôn bị dính 
níu vào thích và không thích, thì làm sao chúng ta có thể nhìn 
hình thức đúng như thực tế? 


D: Vậy thì chúng ta phải làm sao? 


Bạn không cần làm gì khác trừ việc học cách giữ tâm im lặng, 
không phán đoán hình thức. Khi bạn ngưng phán đoán thì thích và 
không thích cũng ngưng, và bám níu hay chối bỏ cũng không còn. 
Một khi dừng phán đoán, bạn sẽ thấy hình thức là hình thức, 
không hơn không kém. Bạn sẽ thấy nó “như nó là” và bạn có thể 
liên hệ với nó một cách tự do. 


Không bị cản trở bởi chối bỏ hay bám níu, bạn có thê hoạt động 
với cả hình thức hay không hình thức. 


116 


Nhận Thức Bình Thường 


Khi là bạn thân, và càng thân hơn trong tâm linh, người ta có 
thê liên hệ với nhau một cách cởi mở và tự do mà không có một 
giới hạn nào. 


E: Tôi nhận thức được một sự yên tịnh thật là bình an và tuyệt vời 
bên trong, đên nồi tôi cảm tháy như là mình đang sông trong một 
tô kén. 


T: Đây chỉ là một giai đoạn. Nó sẽ trôi qua, và sau đó sẽ trở thành 
bình thường. Sự bình an không có gì đặc biệt. 


E: Nhưng đây không phải là bình thường! Tôi đã cảm nhận được 
sự bình an nây khi còn rất trẻ, nhưng khi lớn lên tôi trở thành đây 
nghẹt cảm xúc, mâu thuẫn và bực bội, và tôi đánh mắt sự yên tịnh 
nây. Bây giờ đây, nhờ thiên định và học Phật pháp mà tôi bắt đầu 
kinh nghiệm nó trở lại! Đáy nhất định là chuyện tuyệt vời chớ 
không phải bình thường. Tôi cho bình thường là những nóng giận 
và bực bội mà tôi có trước đây. Bây giờ chúng không còn nữa. Đó 
là điều mà tôi cho là không bình thường. 


Đúng là cảm giác kỳ thú và tuyệt vời làm cho mình cảm thấy như 
mình được bao bọc trong tô kén. Đây chỉ là lúc ban đầu. Cảm giác 
tuyệt diệu nầy - hay bạn gọi nó là cái gì cũng được - sẽ tan đi 
giống như mọi chuyện khác. Ngay lúc nầy, bạn cảm thấy mình 
cách biệt với người khác, và có thể nghĩ là mình ở trên họ. Thật 
ra, không có trên hay dưới. Chúng ta đều là con người. Mỗi người 
trong chúng ta đều có sự yên tịnh nội tâm. 


Chúng ta không hơn hay kém người khác trên phương diện này. 
Chúng ta chỉ được may mắn hơn người khác là chúng ta được ở 
trong hoàn cảnh có thê học tập đê kinh nghiệm được tính bản 
nhiên nây. 


117 


E: Bà muốn nói ai cũng có sự yên tịnh nây trong tâm? 


Dĩ nhiên. Hầu hết người ta không nhận thức được sự bình an này 
bởi vì họ bị kẹt cứng với cảm xúc và những gì xảy ra bên ngoài 
họ. Trong Phật giáo gọi đây là lầm lạc (moha). Sự kiện chúng ta 
biết quán tâm không làm chúng ta khác biệt với người khác. Nếu 
chúng ta nghĩ mình khác biệt, chúng ta tạo ra một hồ sâu giữa họ 
và chúng ta. Chúng ta tạo ra một phân cách tâm lý và không bao 
giờ có thê hòa đồng với họ. 


E: Nhưng tại sao bà nói nhận thức nây là bình thường? 


Ừ, bạn thấy, có thê đối với bạn ngay lúc nầy nó có vẻ đặc biệt bởi 
vì đã từ lâu bạn hoạt động với một tâm thức nồi sóng. Nhưng sự 
mới lạ nầy sẽ mòn đi và nhận thức bình an sẽ trở thành bản chất 
thứ hai. Khi bạn trở nên quen thuộc với tâm trạng tương đối mới 
đó, nó trở thành lối hiện hữu bình thường, nhận thức thường ngày. 
Chỉ có khác là trước kia nhận thức của bạn bị cột trói bởi ngoại 
cảnh, cảm xúc và rối loạn. Bây giờ nó đã biết cách ở lại trong sự 
bình an của chính nó. 


E: Nhưng tại sao ta đánh mắt bình an? 


Chúng ta không bao giờ đánh mất bình an, nó lúc nào cũng ở đó. 
Chỉ vì chúng ta quá bận bịu với cảm xúc nên không nhận thức 
được tình trạng bình an của chúng ta. Tình trạng bình an này 
không có gì đặc biệt. Nhưng chúng ta phải rất cân thận ở đây. Nếu 
chúng ta cứ nghĩ sự yên tịnh nầy là đặc biệt, chúng ta bám níu vào 
nó. Sự bám níu này rất tế nhị và tỉnh vi nên rất khó nhìn ra trong 
tâm. Ta không nhận ra là mình vẫn còn đi trên con đường bản ngã 
vi tế. Khi điều nầy còn xảy ra thì, dù cho bạn có kinh nghiệm 
được an tịnh qua Định đi nữa, vẫn không có cơ hội cho Trí Tuệ 
(panna) xảy tới. 


118 


E: Tại sao vậy? 


Một tâm thức rất tập trung, nếu chưa được hoàn toàn tự do, vẫn 
cản trở sự xuất hiện của trí tuệ. Bạn thấy, khi đạt được định, mặc 
dầu bạn có thể phá trừ phiền não phần nào, chúng vẫn chưa dứt 
tuyệt. Sự tập trung (định) giúp tâm mình có được sự nhạy bén hơn 
bình thường. Sự nhạy cảm là cái gì kinh nghiệm được bình an và 
im lặng một cách rõ ràng. Nhưng an tịnh do sự nhạy cảm đem lại 
có khuyết điểm là rất độc đáo và tuyệt vời nên người ta hay bám 
níu vào nó. Do đó mình trở thành quan trọng. Nhiều người bị kẹt 
cách này và không thể tiễn xa hơn từ đó. 


E. Chẳng lẽ chúng ta lại không cân định (samadlhi) để đạt được 
trí tuệ (panna)? 


Dĩ nhiên là cần, nhưng chúng ta phải hiểu rõ ràng. Có hai loại 
định. Ngoài loại Jhamic Samadhi (định sâu do tọa thiền) còn có 
loại Khanikha Samadlhi (định tạm thời trong khi sinh hoạt). Loại 
định sau nây tuy tạm thời nhưng đủ sức xuyên thấu để đạt ngộ. 
Khanika Samadhi có thể xảy ra mà không cần nỗ lực ngồi thiên, 
nếu tâm trạng và tình huống thích hợp. Ngay cả trong định tọa 
thiền (jhanic samadhi), sự đạt ngộ hay vô ngã (anafra) chỉ là tạm 
thời. Sau đó, ta trở về ý thức bình thuờng. 


Sự xuất hiện của tuệ giác trong “định tạm thời” thì xảy ra với ít 
hay không có những kinh nghiệm huyền diệu hay cảm giác hạnh 
phúc tuyệt vời thường gặp trong “định tọa thiền'. Do đó hành giả 
không có cơ hội bám níu cảm giác hạnh phúc. Trước khi họ biết 
nó, thì họ đã trở lại với ý thức bình thường tồi. 


E: Nhưng phải chăng những người có kinh nghiệm 'định tạm 


thời` cũng gom chứa được một vài kinh nghiệm mà họ cô bảm 
vào? 


119 


Dĩ nhiên là có, và do đó trong mọi trường hợp cần có bàn tay 
hướng dẫn giúp họ tự giải phóng khỏi những thành đạt của chính 
họ. Như tôi đang nói đây, sự bám níu vào tiễn bộ của chính mình 
trên đường tâm linh thì thật là rất vi tế, cho nên lúc nào chúng ta 
cũng khó thấy được nó trong tâm. 


E: Một vị thây có thể thấy biết điều nây chăng? 


Điều đó tùy thuộc vào sự nhạy cảm của vị thầy và kinh nghiệm 
riêng của thiền sinh. Nhưng một vị thầy minh triết thật sự phải có 
khả năng khám phá chỗ bám níu và đâu là vấn đề của thiền sinh 
để có thê giúp đỡ thích đáng. Tôi còn nhớ rõ cách đây 18 năm khi 
các sư phụ rây tôi tơi bời vì đầu tôi “phình to'. Bây giờ nghĩ lại, 
tôi thấy mình thật là may mắn được thọ hưởng lòng từ bi cao cả 
của các ngài. 


E: Có lẽ bà cảm thấy rất đau vào lúc đó? 


Dĩ nhiên là rất đau. Lúc đó tôi mới 33 tuổi và là người nữ duy 
nhất trong pháp hội. Bạn thử tưởng tượng xem tôi được thôi 
phông cách nào với tất cả những lời khen tặng và sự chú ý mà tôi 
có được? Các vị sư phụ thấy được tất cả nên đích thân chỉnh tôi. 
Các ngài dạy tôi tỉnh yếu và giá trị của sự khiêm tốn. Từ đó tôi 
học được là sự thành đạt tâm linh không có trí tuệ và khiêm tốn là 
vô ích đối với bản thân và nhân loại. 





Tinh yếu của con đường tâm linh chỉ là ở cái đẹp của sự bình 
thường, trong vòng thê tục và trong sự siêu thoát ngăn cách giữa 
tâm linh và sự bình thường. 





120 


Giải Thích Bát Thánh Đạo 
1) CHÁNH KIÊN (samma dithi) 


Sự hiểu biết chánh đáng, tức là hiểu biết Bốn Chân Lý Cao 
Thượng: 

a) Chân lý về sự đau khổ (Khổ) 

b)_ Chân lý vệ nguyên nhân của đau khô (Tập) 


c) Chân lý về sự chấm dứt đau khổ (Diệt) 
d)_ Chân lý về con đường dẫn tới sự chấm dứt đau khổ (Đạo) 


2) CHÁNH TƯ DUY (samna sankappa) 
Tức là những tư tưởng chánh đáng không có: 
a) Tham: bị dính níu 
b) Sân:cóácý 
c) Si: châp ngã châp pháp, lợi mình hại người 
3) CHÁNH NG_ (samma vaca) 
Lời nói chánh đáng, tức là tránh: 
a) nói dối 
b) nói xâu . 
c)_ lời ác (làm người khác đau khô hay bực tức) 


121 


d) nói tầm phảo, nói tục fĩu 
4) CHÁNH NGHỊ P (samma kammania) 
Hành động chánh đáng, tức là tránh: 
a) giết hại (sát) 
b) trộm cắp (đạo) 
c) tà dâm (dâm) 
5) CHÁNH M _NG (samma qjiva) 
Nghề nghiệp chánh đáng, tức là tránh: 
a) buôn bán khí giới 
b) buôn người (nô lệ, đĩ điêm, vv...) : 
c) bán thịt súc vật hay nuôi súc vật đê ăn thịt 
đd) bán chât say (rượu, thuôc hút, ma túy, vv...) 
e) bán chât độc 
6) CHÁNH TINH TIỀN (samna vayarna) 
Sự cố găng chánh đáng, tức là: 
a) loại trừ điều xấu đã xảy ra (sám hối, sửa chữa lỗi lầm) 
b) ngăn ngừa điêu xâu chưa tới 


c) mở mang điều tốt chưa tới 
d) phát triên điêu tôt đã có 


7) CHÁNHNL M (samưna saii) 


122 


Sự nhớ tưởng chánh đáng, tức là sự tỉnh giác đối với: 


a) thân thể 

b) cảm xúc 

c) tâm hành (khuynh hướng của bản tâm) 

d) ý niệm, tư tưởng, quan niệm và đối tượng của tâm 
(dhammas: pháp) 


8) CHÁNH ĐịNH (sarwna samadhi) 


Sự tập trung chánh đáng, tức tập trung tâm ý mà không chấp 
tướng hay nhăm mục tiêu sái quây - tức không phải tà định. 


123 


Từ Vựng Tiếng Pa-li 


Anapanasafi: quán hơi thở, một hình thức thiền định 

Anieca: vô thường, biến dịch, thay đổi 

Ajiva: vô minh, tức sự ngu tối về Bốn Chân Lý Cao Thượng. 
Brahma Viharas: sự an trú trong bốn vô lượng tâm (Từ, Bi, Hi, 
Xả) 

Bojjhanga: bảy yếu tỗ cần thiết cho sự giác ngộ (Thất Bồ Đề 
Phân), trong đó Tỉnh Giác là yếu tố đầu tiên. 

Ciffa-nupassanda: sự quán sắt tâm ý (quán tâm) 

Dhamna: chân lý, giáo pháp, sự chánh đáng, học thuyết, thiên 
nhiên, pháp (mọi sự mọi vật) 

Dhamma-nupassana: sự quán đối tượng của tâm/ trí thức 
Dukkha: sự khổ, đối nghịch, bất toàn 

Jhanic Samadhi: tình trạng xuất thần trong đó tâm hoàn toàn 
đắm chìm trong một đối tượng duy nhất, vô tưởng định. 

Karuna: lòng Bi, tâm muốn ban vui cứu khổ 

Kaya-nupassana: quán sát thân thê, quán thân 

Khanikha Samadhi: sự tập trung tức khắc của tâm (có tính tạm 
thời), định hiện tiền, định tạm thời của các lối tu Sinh Hoạt Thièn. 
Magga: đạo, con đường 

Maya: ảo giác, lầm lạc. 

Meffa: tình thương vô biên và vô điều kiện, lòng Từ 

Moha: sự ngu tối, vô minh 

Mudifa: sự chia vui, không ghen ghét, đức Hi 

Nibbana: Niễt-bàn, chân lý tối hậu, chân lý tuyệt đối, sự vô vi 
Nirodha: sự chấm đứt đau khổ 

Panna: tuệ giác, trí tuệ 


Samadhi: định sâu, sự tập trung trong thiền cao cấp, tam- muội, 
tam-ma-đề 

Samatha: tu Chỉ, luyện tâm tập trung 

Sanưna Kanunarnfa: Chánh Nghiệp, hành động đúng đắn 
Samudhaya: Tập, nguyên nhân của đau khổ 

Satipathana: tu tập tỉnh giác, thiền quán tâm 


124 


Tadanga Nirodha: sự tạm dừng đau khổ 

Theravada: nghĩa đen là “Trường Phái Trưởng Lão', hình thức 
chính thống, nguyên thủy của Phật giáo đang thịnh hành ở Tích- 
lan, Miến-điện, Thái-lan, Lào và Cao-miên - gọi là Phật giáo 
Nguyên thủy. 

Upekha: tâm Bình Thản, Bình Đăng Tâm, tâm Xả 

Vipassana: thiền quán, thiền minh sát 


125 


Nêu bạn muôn đặt thêm sách 


*Living Meditation Living Insightfˆ hay 
“Sông Thiên? 


hay muốn biết chỉ tiết 
về các lớp học, khóa nhập tu, và lịch trình thuyêt pháp, 


xin liên lạc với: 
Dr. Thynn Thynn 


c/o 


SAETAWWINH 


DHAMMA FOUNDA TION 
8769 BOWER STREET 
SEBASTOPOL CA 95472 
e-mail: stw2(@sonic.nef or 


thynnthynn(@®aol.com 


Băng và video của BS Thynn Thynn cũng có sẵn. 


126 


Danh Sách Phật Tử Hảo Tâm Đóng Góp 
Chi Phí Ấn Loát Sách Biêu “Sông Thiên? 
( $2.8/cuốn x 1000 cuốn = $2,800 ) 
























































Huỳnh Hữu Trường $100 | Nguyễn Thị Út $20 
Trần Tứ Thiên Thư 100 | Trần Chí Dũng 30 
Nhóm Sống Việt 50 | Hoàng Văn Dũng 5 
Trần Tú Anh 20 | Nguyễn Văn Phan 5 
Quách Lộc Văn 20 | Trần Thanh Dương 5 
Jenny Tran 10 | Mai Công Trô m 
Minh Nga 50 | Nguyễn Phát An & 

thân hữu 270 
Nhàn Hà 20 | Trương Tuần Dinh 300 
Nguyễn Thị Tài 50 | Ấn Danh 5 
Nguyễn Thị Tám 50 | Võ Hữu Thọ 20 
Diệp Thị Nhân 100 | Phạm Ngọc Yến 10 
Chiêu Thành 20 | PT Tâm Tịnh- 

Ngọc Hoan 200 
Chiếu Đạt 20 | Ông Bà 

Định Vạn Xuân 300 
Chiêu Tâm 10 | Anh Chị 

Võ Văn Tám 200 
BS Trần Trung Hòa 10 | Nguyễn Văn Thuận 10 
GĐ Đường Thọ Liệt 110 | PT Từ Thám 665 
Cụ Quang Triệu Nam 10 Tông Cộng | $2,800 














PT Từ Thám xin chân thành cảm tạ và xin hồi hướng công đức 
của chúng ta đến khắp bốn ân ba cõi, nguyện cho tất cả đều được 
trí tuệ sáng suốt và sớm dút trừ phiền não. 


127 





